ìỊ Khuu PHÁP TŨNö 


ñammavamso Bhikklu 


SOI SÁNG 
LỚI DẠY 
CỦA ĐỨC PHẬT 


§EI992) 


⁄4 ` 4 › ` gIÊ 
l©/ » Nhà Xuât Bản Đà Năng 


(hùa HUYÊN KHÔNG 
Ihlisufiflatâr3in\a 

Men theo con đường ven sông 
Hương từ trung tâm thành phố Huế 
về thượng nguồn, đến chùa Thiên 
Mụ, từ đó đi lên khoảng 2 - 3 km rẽ 
về bên phải, chúng ta sẽ đến chùa 
Huyền Không, tọa lạc ở thôn Nham 
Biểu (hiện nay là tổ Dân phố 5, 
phường Hương Hồ) thị xã Hương Trà. 
Đáy là ngôi chùa Phật giáo Nam 
Tông, hậu thân của chùa Huyền 
Không ở Lăng Cô, Phú Lộc xưa (1973 
— 1978). 


Chùa được xây bằng vật liệu 
hiện đại là bê tông cốt thép, mà văn 
mang dáng dấp cổ kính, hài hòa với 
đường nét chung của kiến trúc cố đô; 
và được đánh giá là một thể nghiệm 
thành công của ý tưởng kiến trúc kết 
hợp giữa hiện đại và cổ điển theo 
phong cách kiến trúc cung đình Huế. 


Hùa thung PHÁP TÙNG 


\en. DhaIninavainS0 


Hòa thượng hiện là Phó Viện Trường 
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; 
Phó Trưởng ban BanTrisựPhật giáotïnh 
Thừa Thiên Huế; Trưởng ban Điều Hành 
Phật giáo Nam Tông Thừa Thiên Huế; 
Chủ trì Chùa Huyền Không, Huế. 


Tháng 12/2016, Hòa thượng được 
QuốC Vương Thái Lan Bhumibol 
Adulyadel, tức Rarna IX sắc phong tước 
vị Chao khun. Sudhamavamssa (Tăng 
Cang Đệ Ngũ Phẩm) để ghi nhận 
những đóng góp tích: cực của Hòa 
thượng trong công cuộc truyền bá và 
hoằng dương chánh pháp của ĐứcThế 
Tòn. 


Tỳ-khưu PHÁP TÔNG 


SOI SÁNG 
_LỠI DẠY - 
CUA ĐỨC PHẬT 


(Lập II 


2| 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


PHI LỘ 


Sau thành công của việc ra mắt cuốn Søi sáng 
lời dạy của đức Phật (Tập T). cũng như nhận được 
nhiều sự quan tâm, phản hồi và nguyện vọng đến từ 
các độc giả là những tu sĩ, Phật tử gần xa, chúng tôi 
tiếp tục biên tập và cho ra mắt cuốn Søơi sáng lời dạy 
của đức Phật (Tập 2). Nội dung cuốn 2 này tập trung 
vào các bài giảng trong chương trình cùng tên, được 
phát sóng định kì vào mỗi sáng thứ Bảy, tuần thứ nhất 
và tuần thứ ba trong tháng Dương lịch. 


Trong suốt quá trình tu tập của bản thân, tìm 
hiểu về hệ thống kinh điển và nhất là từ khi thực sự 
nghiêm túc, đầu tư cho quá trình nghiên cứu, Thầy 
chúng tôi đã phát hiện ra nhiều điểm khác biệt, không 
giống với số đông trước đó mà nếu đi theo những “lối 
mòn” ấy thì sự thực hành lời Phật dạy sẽ không đạt 
được kết quả. 


Trong tập này, số lượng bài kinh bao gồm: Đại 
Kinh Người Chăn Bò - Trung Bộ kinh số 33, Tiêu 
Kinh Xóm Ngựa - Trung Bộ kinh số 40, Kinh Nhiều 
Cảm Thọ - Trung Bộ kinh số 59, Kinh Gò Mối - 
Trung Bộ kinh số 23, Kinh Bọt Nước - Tương Ưng Bộ 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |3 


kinh, Kinh Không Uế Nhiễm - Trung Bộ kinh số 5, 
Kinh Nhất Dạ Hiển Giả và đối chiếu với bài Kinh 
Người Biết Sống Một Mình. Khi nhìn vào danh sách 
trên, sẽ có nhiều quý vị đặt ra câu hỏi: Tại sao Hòa 
thượng không giảng các bài kinh theo tuân tự trong 
kinh tạng Nikäya cho thống nhất và đây đủ? Tuy 
nhiên, xét về quan điểm cá nhân, Thầy chúng tôi đã 
chia xẻ rằng, Thầy giảng các bài kinh theo yêu cầu 
của các tu sĩ và Phật tử xa gần gửi về, ai không hiểu 
bài kinh nào Thầy sẽ làm rõ nghĩa bài kinh đó. Và 
trên thực tế, trong mỗi bài giảng, Thầy chúng tôi đều 
tìm ra những điểm sai khác mà ít có vị giảng sư nào 
mạnh dạn làm được điều đó. Dưới góc độ là người 
trực tiếp ghi hình, biên tập các bài giảng của Thầy đề 
phổ biến lên các nền tảng mạng xã hội cũng như được 
nghe và học tại chỗ, với chúng tôi, đó là những điểm 
rất mới và rất ý nghĩa cho việc tu học, hoàn toàn 
không phải là quan điểm “xét lại” như một số câu hỏi 
mà chúng tôi được nhận. Do vậy, việc đọc, học và 
hiểu một bài kinh cần phải hội tụ rất nhiều yếu tố. Và, 
cuốn sách này sẽ là một trong những tài liệu có giá trị 
giúp cho quý vị có thời gian để nghiền ngẫm nhiều 
hơn về những lời mà Thầy chúng tôi chia xẻ. 

Tương tự như những cuốn sách vừa ra mắt trong 
thời gian qua, Soi sáng lời dạy của đức Phật (Tập 2) sẽ 
tiếp tục sử dụng chủ yếu văn phong nói để biên tập, một 
hình thức giúp cho người đọc dễ hiểu và dễ cảm nhận. 


4| SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện khó lòng tránh khỏi 
những sai sót, rất mong được chư tôn đức Tăng NI, Phật 
tử và quý độc giả thông cảm, lượng thứ và có những 
góp ý để chúng tôi sẽ bố sung và làm tốt hơn nữa trong 
những lần ra mắt các cuốn sách tiếp theo. 


Huế - Những ngày mưa lạnh cuối năm 2020, 
Nhóm biên tập chùa Huyền Không. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |5 


6| 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ 
(MAHAGOPALAKA SUTTA) 
Trung Bộ kinh, bài số 33 


c< sFtt7?e>>¬.3 


Chúng ta bắt đầu vào chủ đề của buổi giảng. 
Hôm nay thầy sẽ giảng về đề tài khá quan trọng trong 
Phật học, đặc biệt là Phật học Nguyên thủy. 

Đây là buổi giảng đầu tiên của thầy về các bài 
kinh trong hệ thống Nikãya của tạng Päli, dựa trên bản 
dịch của Trưởng lão giáo thọ sư Thích Minh Châu. 


Mục đích của việc giảng kinh này chủ yếu là thể 
theo yêu cầu, đề nghị của một số vị tăng ni từ mây 
năm nay nhưng thầy chưa có điều kiện để thực hiện. 
Nhân thời gian tương đối rảnh rỗi này, thầy quyết 
định sẽ giảng một số bài, mà bài đầu tiên quý vị sẽ 
được nghe hôm nay đó là bài Mahagopaälaka sutta - 
được dịch là Đại kinh Người Chăn Bò. 


Tựa đề bài kinh này không phải do đức Phật đặt, 
mà do các vị đời sau khi hệ thống lại thì đặt tên dựa 
trên nội dung pháp thoại. Kinh Người Chăn Bò này 
trùng tên với một bài kinh khác cùng bộ, nhưng nội 
dung ngắn hơn bản này. Có lẽ vì vậy nên khi san định 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT l7 


các vị đã đặt tên cho bản kinh này là Đại kinh Người 
Chăn Bò, và bản cùng tên nhưng ngắn hơn là Tiểu 
kinh Người Chăn Bò. 


Cách giảng của thầy, xin được chia xẻ trước là 
không nhằm mục đích đi sâu vào nghiên cứu học 
thuật, trích dẫn chỉ tiết, mà chỉ để làm rõ lời dạy của 
đức Phật liên hệ đến thực tế đời sống, có thể ứng 
dụng, thực hành nhằm mang lại lợi ích trước mắt cho 
người tu hành. Đó là làm vơi bớt phiền não, khô đau 
mà chúng ta đang thường xuyên bị tác động. Đây là 
mục đích chính. Còn những lợi ích cao hơn, xa hơn 
thì tùy theo khả năng thấu hiểu, thực hành và trải 
nghiệm của mỗi người. Thầy chỉ chia xẻ những gì mà 
thầy nắm được từ bài kinh này hoặc những bài kinh 
khác. 


Trước hết chúng ta làm rõ một số điểm ở trong 
bài kinh. Theo thông lệ, là dựa vào bài kinh, chúng ta 
biết xuất xứ, địa điểm, người thuyết giảng. Gọi là 
người thuyết giảng vì thỉnh thoảng có những bài kinh 
không phải là do đức Phật thuyết trong hệ thống kinh 
Nikãya, mà do các vị môn đệ có thê triển khai lời dạy 
của đức Phật hoặc được đức Phật giao cho trách 
nhiệm làm rõ nội dung, chủ đề Phật học hoặc lời dạy 
nào đấy của Ngài. Vì vậy, những điểm cần phải làm 
rõ gồm: thứ nhất là địa điểm, thứ hai là người thuyết 
giảng, thứ ba là thính chúng hoặc là thính giả. Gọi là 
“thính chúng” vì có đông người, còn “thính giả” là 


8| SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


tùy vào một số bài kinh chỉ dành cho một người, ví dụ 
như bài kinh Bahiya là chỉ có đức Phật và vị này. 


Thầy sẽ đọc từng đoạn kinh để mọi người theo 
dõi và bắt đầu giảng giải ý nghĩa của đoạn kinh ấy 
trong chừng mực, sau đó, triển khai tiếp. 

l1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại 
Savafthr (Xá-Vệ), Jetavana (K}ỳ-Đà lâm), vườn ông 
Anathapindika ( Cáp Có Đóc). Ở tại đáy, Thế Tôn gọi 
các f)-khưu: 


- Này các tỳ-khưu. 
- Thưa váng, bạch Thế Tôn. 


Các tỳ-khưu ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyết giảng như sau: 


“Như vậy tôi nghe” là câu mở đầu cho các pháp 
thoại trong Nikaãya. Đây là lời của ngài A-Nan, xác 
nhận là ngài được nghe đức Phật dạy nội dung mà sau 
đó ngài trình bày. 

Bài kinh này được giảng khi đức Phật tại thành 
phố Sãvatthi, tại vườn của thái tử Jeta (Kỳ-Đà), do 
trưởng giả Cấp Cô Độc dùng vàng mua. 


2. Này các tỳ-khưu, nếu không đây đủ mười một 
đức tánh này, một người chăn bò, không thể chăn giữ 
đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh. Thể 
nào là mười một? Ở đây, này các tỳ-khưu, một người 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |9 


chăn bò không biết rõ sắc, không khéo (phân biệt) các 
tướng, không trừ bỏ trứng con bọ chét, Không băng bó 
vết thương, không có xông khỏi, không biết chỗ nước 
có thể lội qua, không biết chỗ nước uống, không biết 
con đường, không khéo léo đối với các chỗ đàn bò có 
thể ăn cỏ, là người vắt sữa cho đến khô kiệt, là người 
không chú ý, không săn sóc đặc biệt những con bò 
đực già và đầu đàn. Này các tỳ-khưu, người chăn bò 
nào không đây đủ mười một đức tánh như vậy không 
thể chăn giữ đàn bò, không thể khiến đàn bò được 
hưng thịnh. 


Ở đây đức Phật khởi đầu pháp thoại bằng cách 
dùng các từ phủ định, nhăm khẳng định các đức tánh 
là phẩm chất cần thiết mà một người chăn bò hiệu 
quả, một người chăn bò có kinh nghiệm, một người 
chăn bò có thể phát triển đàn bò của mình ngày càng 
lớn mạnh, đông đảo, sung túc hơn không thể thiếu 
gồm mười một điều. Chúng ta sẽ làm rõ nghĩa từng 
đức tánh của người chăn bò giỏi ở sau. 

Tiếp theo đức Phật so sánh bằng hình ảnh một vị 
xuất gia, ở đây là một vị tỳ-khưu, cũng cần thiết phải 
có mười một đức tánh. 

3. Cũng vậy, này các tỳ-khưu, t-khưu nào 
không đây đủ mười một pháp, không thể lớn mạnh, 
tăng thịnh, thành mãn trong Pháp và Luật này. Thể 
nào là mười một? Ở đây, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu 


10 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


không biết sắc, không khéo phân biệt các tướng, 
không trừ bỏ trứng con bọ chét, không băng bó vết 
thương, không xông khói, không biết chỗ nước có thể 
lội qua, không biết nước uống chỗ nào, không biết 
con đường, không khéo léo đối với các chỗ mà đàn bò 
có thể ăn cỏ, là người vắt sữa cho đến khô kiệt, đối 
với những thượng tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu 
ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong 
Tăng giới, không có sự tôn kính, tôn trọng đặc biỆt. 


Từ mười một đức tánh của một người chăn bò 
giỏi, đức Phật liên hệ tới đời sống của một vị xuất gia. 
Nếu không có được mười một đức tánh này thì một vị 
tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni không thê tiến bộ, không thể phát 
triển và không thể thành tựu được mục đích của đời 
sống xuất gia. 


Bây giờ chúng ta sẽ làm rõ mười một đức tánh 
của người chăn bò giỏi trước, rồi sau đó tiếp tục làm rõ 
mười một đức tánh cần có của một vị xuất gia tỳ-khưu 
hoặc tỳ-khưu-ni mẫu mực như thế nào. 


Mười một đức tánh của người chăn bò. 

(1) “Biết rõ sắc ”. 

Trong câu này, đức Phật muốn nói điều gì? 

Đối với bò thì sắc ở đây nó có nghĩa là màu sắc 
của mỗi con bò, hoặc màu sắc của từng gia đình bò. 


Nêu một người chăn bò mà quan tâm đên đàn gia súc 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |11 


của mình thì người ấy sẽ biết rõ trong đàn mình số 
lượng, màu sắc của từng con, từng nhóm: đó là bò 
vàng, bò trắng, bò đen hay là bò lai. Rồi từng gia đình 
bò, mặc dù sống chung trong bây đàn như vậy, nhưng 
bò vẫn có gia đình riêng của nó, mà thân cận nhất 
chính là bò mẹ và con. Còn bò đực thì nó có thể là 
liên hệ với nhiều con bò cái nhưng thường tình thân 
thiết giữa bò mẹ với bò con rất là rõ. 

Người chăn bò giỏi có thể nhìn vào đó phân biệt 
được, biết được tập tính của từng con bò, phân biệt 
được từng màu sắc của con bò và biết nó mạnh khỏe, 
đau yếu hoặc tình trạng của nó hàng ngày như thế 
nào. Một khi biết rõ được như vậy, thì sự chăm sóc 
hoặc là hỗ trợ đúng mức cho từng con bò, từng gia 
đình bò sẽ là một trong những điều kiện đề cho những 
con bò chúng phát triển tốt. 

(2) “Khéo (phân biệt) các tướng ”. 

Ở đây muốn nói là sự khéo phân biệt các dấu 
hiệu đặc biệt, tức tướng của từng con bò. Theo kinh 
nghiệm của những người chăn nuôi thì loài vật nào nó 
cũng có một số đặc tính, thể hiện qua màu sắc, hình 
dáng hoặc là các cách ứng xử, đi đứng, nằm ngồi,... 


Chăng hạn như là loài trâu. Trong dân gian Việt 
Nam có những câu ca dao hoặc tục ngữ tóm tắt lại 
những tướng tốt của con trâu như câu: “Sừng cánh ná, 


12 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


dạ bình vôi, mắt ốc nhồi, tai lá mít, đít lồng bàn.” 
Cũng như đối với chó, có những con chỉ cần nhìn 
tướng của nó, người huấn luyện sẽ biết được con chó 
này có những ưu điểm, khuyết điểm gì. Một trong 
những câu thiệu người ta dùng đề chỉ những tướng tốt 
của con chó là “ bạch khuyến huyền đề, thân đại ấn; 
mai hoa tứ túc, tứ huyền đề”. 


Cũng vậy, bò cũng có những đặc tính, những cái 
tướng thê hiện ra con bò kéo xe giỏi, dễ nuôi, có thể 
thích ứng mọi hoàn cảnh; khả năng đề kháng với bệnh 
tật và thời tiết tốt,...Hoặc các tướng của con bò cái 
thể hiện khả năng sinh sản khỏe, có sữa tốt và nuôi 
con chóng lớn,... Đó là những điều người chăn bò 
phải khéo biết, hoặc có kinh nghiệm, hoặc cần học hỏi 
để có được kiến thức, trải nghiệm mới có thể phát 
triển đàn bò của mình. 


Điều đức Phật muốn nói chính là, nếu không 
khéo phân biệt các tướng, không có kinh nghiệm, kiến 
thức về việc xem tướng bò, chọn giống bò hoặc là đặc 
tính riêng của từng con, từng dòng, thì người chăn bò 
có thể sẽ thất bại trong việc nuôi dưỡng đàn bò. 


(3) “Trừ bỏ trứng con bọ chét ”. 


Bọ chét là một trong những loài côn trùng luôn 
bám vào cơ thê của các loại động vật đê hút máu. Nó 
gây ra các bệnh lở loét ngoài da và nó làm cho con bò 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |13 


suy kiệt, ngứa ngáy không ngủ nghỉ được, càng ngày 
càng ốm yếu. Mở rộng ra, đó là tất cả các loài ký sinh 
bu bám trên con bò mà một người chăn nuôi cần phải 
biết để tìm cách trừ bỏ, đuôi đi hoặc là bắt những con 
bọ chét đó, không cho nó bu bám khiến con bò bị mất 
máu và suy kiệt. Nếu một người chăn bò mà không có 
kinh nghiệm, sẽ không biết cách xua đuổi, không biết 
cách trừ diệt trứng của các loài bọ chét và ký sinh 
thường bu bám vào vật nuôi. 


(4) “Có xông khói ”. 


Ngày trước, khi chưa có phương tiện, dụng cụ 
để hạn chế các loại côn trùng bu bám hút máu gia súc, 
người chăn thả thường đốt các loại cây lá tạo thành 
khói để xua đuôi ruồi muỗi, lằng bọ,... thường tấn 
công gia súc vào lúc chạng vạng hoặc khi qua đêm ở 
các vùng âm thấp có nhiều loại phi trùng này. Khói 
của một số cây lá cũng được dùng như một phương 
thuốc trị một số bệnh ngoài da cho chúng. Do vậy, 
người chăn bò giỏi là người biết khi nào cần đốt khói 
để xông cho đàn gia súc của mình. Người chăn bò 
thiếu kinh nghiệm hoặc không hiểu biết sẽ không 
xông khói khi đàn bò cần xông khói nên chúng bị ruôi 
muỗi,... quấy nhiễu, hút máu sinh bệnh hoặc không 
thể mập mạnh được do thường xuyên bị các loài phi 
trùng gây tốn hại. 


(5) “Băng bó vết thương ”. 


14 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Trong khi được chăn thả hay kiếm ăn ngoài 
đồng cỏ, đồi núi, khe suối,... trong đàn thỉnh thoảng 
sẽ có con bị tai nạn do chúng té xuống hố, vướng phải 
vật này vậy kia trong lúc đi, hoặc do tranh giành nhau 
âu đả với nhau trong đàn,... gây ra thương tích. 
Người chăn bò khéo là người khi phát hiện có con vật 
nào bị thương thì phải chăm sóc, băng bó vết thương. 


Ở đây cũng mở rộng ra, bò cũng giống như các 
loài động vật khác, sẽ có lúc khỏe, sẽ có lúc bệnh tật, 
lúc ốm yếu. Người chăn bò khéo là phải có con mắt 
quan sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của đàn gia súc 
mình nuôi để có thể giúp đỡ chúng kịp thời, kiếm 
thuốc đắp cho con vật khi nó bị vết thương, băng bó 
cho nó, sát trùng cho nó theo nhiều cách. Cũng vậy, 
một số bệnh tật của từng loải mà khi chăn nuôi gia 
súc, một người chăn nuôi cần phải biết, có kiến thức 
cơ bản về nuôi dưỡng, về chăm sóc bệnh đối với các 
loài mà mình đang nuôi. Ngày trước là dùng các 
phương pháp chữa bệnh của dân gian, bây giờ là đã có 
thú y, nhưng đây là một trong những kiến thức cần 
thiết phải biết. 

(6) “Biết chỗ nước có thể lội qua ”. 


Trong quá trình chăn nuôi, con vật thường được 
dẫn đi qua nhiều đổi núi, khe suối, mương rạch, đặc 
biệt là khi tới những vùng đất lạ, nếu người chăn nuôi 
không đi trước thăm dò đường, không quan sát kỹ thì 
có thê xảy ra các tình huống khiến bò bị thương khi 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |15 


đang vượt qua những cái khe hoặc dòng nước chảy. 
Có thể khi lội qua những chỗ này, bên ngoài mới 
thoáng nhìn thì an toàn, nhưng khi đặt chân xuống thì 
bên dưới lại có hố, vực.... gây nên tai nạn. Hoặc đến 
mùa mưa lũ, nếu không biết cách dẫn dắt đàn bò của 
mình tránh né kỊp thời thì khó lòng tránh khỏi những 
tai họa do thời tiết mang đến. 


Với người chăn bò khôn ngoan, có tâm nhìn thì 
sẽ thăm dò trước, sau đó mới giúp đàn bò hoặc thúc 
đàn bò mình vượt qua dòng chảy đó. Đó là ý nghĩa 
của câu này. 

(7) “Biêt chô nước uống ”. 


Một đàn gia súc lớn, trong khi chăn thả, ngoài 
chuyện cho chúng ăn, cũng phải biết chỗ cho chúng 
uống, tức là phải dẫn đến những vũng nước, những 
khe, suối tùy theo vùng miền để sau khi ăn xong đàn 
bò có nước uống đầy đủ. Người chăn nuôi có kinh 
nghiệm và khôn khéo thì luôn luôn lo lắng hoặc biết 
rõ chỗ nào có nước đề cung cấp đầy đủ cho đàn bò. 


(8) “Biết con đường ”. 


Người chăn bò cần nắm rõ lộ trình đi về, vị trí 
chính xác để chăn thả có đủ cỏ và nước cho đàn gia 
súc và để không đưa chúng đến những nơi có thể gặp 
nguy hiểm và trở ngại. 


16 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


(9) “Khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn 
có ”. 

Khi một người chăn bò khéo léo thì sẽ chăn thả 
từng khu vực, và luân phiên nhau. Đầu tháng thì khu 
vực nào, giữa tháng khu vực nào, cuối tháng khu vực 
nào, phải luân chuyền các nơi chăn thả thì cỏ, cây non 
hoặc là các loại lá mới có thể phát triển kịp cho đàn 
bò dùng và đảm bảo đủ thức ăn hàng ngày cho chúng. 


Nếu không khéo bồ trí, phân bổ các khu vực cỏ 
khác nhau, thì chắc chắn đàn bò sẽ gặp cảnh bữa no 
bữa đói. Đó là do thiếu hiểu biết hoặc không kinh 
nghiệm của một người chăn bò. 

(10) “Không vắt sữa cho đến khô kiệt ”. 


Người chăn nuôi bò, đặc biệt để lấy sữa, thì phải 
biết chăm sóc, nuôi đưỡng con bò, cung cấp đầy đủ 
dinh dưỡng cho nó là thứ nhất. Thứ hai, lẫy sữa của 
bò theo chu kì và vừa phải, còn thừa lại cho nó nuôi 
con, không phải nuôi như cách nuôi công nghiệp bây 
giờ, là chỉ chuyên nuôi bò để mà lấy sữa. Với người 
chăn bò khéo léo sẽ biết lấy chừng mực số lượng sữa 
có thể thu hoạch được, không quá tham lam. 


Những người không có tầm nhìn, thiếu kinh 
nghiệm về chuyện lấy sữa có thê vắt khô kiệt, hoặc là 
do tham lam muốn lẫy hết tất cả sữa dẫn đến hậu quả 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |17 


là con bò ôm yêu, lân sau không còn cung câp đủ sữa 
được nữa. 


(II) “Chu ý, săn sóc đặc biệt những con bò đực 
già và đầu đàn ”. 

Trong một đàn bò, thường thường những con 
già, nhiều tuổi, đã sống nhiều năm, đặc biệt là những 
con bò đực, thường là có sức mạnh, khôn ngoan, 
nhiều kinh nghiệm làm đầu đàn thì khi đến tuổi già 
yếu thì chúng vẫn là những con bò có nhiều kinh 
nghiệm ứng phó với cuộc sống. Một người chăn bò 
khôn ngoan, hiểu biết, cần có cách chăm sóc đầy đủ 
hơn, tốt hơn và tinh tế hơn với chúng. Vì với những 
kinh nghiệm sống của chúng, trong một số tình huồng 
xảy ra trong đàn nó vẫn có thể góp sức được. Hơn 
nữa, loài vật khi sống chung với chúng ta có những 
tương giao về tình cảm, khi thấy người chăn bò chăm 
sóc đàng hoàng những con bò dù già bệnh, thì những 
con bò trẻ trong đản ít nhiều cũng có được ảnh hưởng 
tốt. Trong một số tình huống xảy ra, đôi khi chính loài 
người không làm chủ được, mà chỉ có những con bò 
già mới có thể làm cho đàn bò trở lại bình ôn, trật tự. 

Đó là ý nghĩa của mười một đức tính cần phải có 
của một người chăn bò. Cũng mười một đức tính này, 
đức Phật đối chiếu, so sánh với một vị tu hành, một vị 
tỳ-khưu, ty-khưu-ni. Chúng ta xem thử ý nghĩa của 


18 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


mười một đức tính ấy khi quy chiếu về các vị xuất gia 
sẽ được đức Phật dạy như thê nào? 


Mười một đức tánh không nên có của một vị 
tỳ-khưu. 


4. Chư tỳ-khưu, thế nào là tb-khưu không biết rõ 
các sắc? Ở đây này các tỳ-khưu, tỳ-khưu đối với sắc 
pháp không như thực biết, tất cả các loại sắc thuộc 
bốn đại và sắc do bốn đại hợp thành. Như vậy, này 
các tb-khưu, tỳ-khuu không biết rõ các sắc. 

Ở đây, khi nói một vị tỳ-khưu không biết rõ sắc 
có nghĩa là vị ấy không biết đúng bản chất của tất cả 
hiện tượng, hiện hữu. Nó không chỉ là toàn bộ thế giới 
vật chất tự nhiên bên ngoài, mà đặc biệt là cả thân xác 
của mỗi chúng sinh tất cả đều thuộc Tứ đại gồm đất, 
nước, lửa, gió. Đây là một trong những kiến thức cơ 
bản mà hầu như người nào vào thời đức Phật, ở tại Ấn 
Độ đều biết. Nhưng đức Phật nói rõ hơn một chút vì 
người ta chỉ biết về kiến thức, chứ không thực biết. 


5. Chư tỳ-khưu, thế nào là tỳ-khưu không khéo 
(phân biệt) các tướng? Ở đây này các tỳ-khưu, tỳ- 
khưu không như thật biết kẻ ngu và nghiệp tướng của 
người đó, kẻ trí và nghiệp tướng của người đó. Như 
vậy, này các tf)-khưu, tỳ-khưu không khéo (phân biệt) 
Các fHỚNnG. 


Tướng đây là gì? 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |19 


Đó là tướng bên ngoài và tướng bên trong. Khi 
lây một người chăn bò làm ví dụ thì đối tượng đó là 
những con bò. Còn đối với vị tỳ-khưu thì khác. Ở đây 
có hai vẫn đề: 


- Thứ nhất, một vị tỳ-khưu không phân biệt 
được, không nhận ra được sự sai khác đối với người 
ngu và người trí. Do không có kiến thức, không có 
trải nghiệm, không biết cách nhận diện kẻ ngu qua 
tướng mạo, khí sắc, việc làm,...: cũng như không có 
kiến thức trải nghiệm, không biết cách nhận ra người 
trí, thể hiện nơi tướng mạo, nơi thần thái, cách giải 
quyết công việc, ứng xử với tha nhân. 


- Thứ hai, đó là không phân biệt được những 
hiển hiện nơi thân tâm mình khi lục căn tiếp xúc với 
lục trần không phân biệt được đâu là fổ hợp hình thể 
(sắc), không phân biệt được đâu là f6 hợp cảm giác 
(thọ), không phân biệt đâu là £ổ hợp hiểu biết - tri 
giác (rởng), không phân biệt đâu là ổ hợp tình cảm 
hoặc là phản ứng (hành) và không phân biệt đâu là rổ 
hợp phản ứng, sao lưu và chuyển giao (thức), mà đây 
là những cái rất quan trọng trong đời sống tu hành. 


6ó. Chư tỳ-khưu, thế nào là tỳ-khưu không trừ bỏ 
trứng con bọ chét? Ở đây này các tỳ-khưu, tỳ-khưu 
thọ dụng dục tâm khởi lên, không từ bỏ, không tránh 
né, không chấm dứt, không làm cho tốn tại. Tỳ-khưu 
thọ dụng sân tâm khởi lên, không từ bỏ, không tránh 


20 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


né, không chấm dứt, không làm cho không tôn tại. Tỳ- 
khưu thọ dụng hại tâm khởi lên, không từ bỏ, không 
tránh né, không chấm dứt, không làm cho không tôn 
tại. Tỳ-khưu thọ dụng các ác, bắt thiện pháp khởi lên, 
không từ bỏ, không né tránh, không chấm dứt, không 
làm cho không tôn tại. Như vậy, này các t)-khưu, là 
t)-khwu không từ bỏ trứng con bọ chát. 


Trong ý nghĩa tu học thì trứng bọ chét là ám chỉ 
các loại tham sân tiềm ẩn, tiềm tàng, chưa có điều kiện 
khởi sinh trong nội tâm của một vị tu hành. Vì là tiềm 
ân, tiềm tàng cho nên bình thường chúng ta không 
thấy, chỉ khi nào đủ duyên thì khi đó nó mới khởi phát. 
Ví dụ như, khi người xuất gia thọ dụng tứ sự nhu yếu 
là thức ăn, y phục, chỗ ở hoặc thuốc ngừa bệnh, khởi 
lên lòng ham thích, có rồi nhưng muốn có thêm nữa. 
Và khi tâm này khởi lên, vị đó không nhận ra ngay, 
không từ bỏ chúng, không buông bỏ, không tránh xa, 
không cắt đứt và chấm dứt nó, thì rõ ràng tham tâm đó 
sẽ bị ái dục chi phối khiến luyến ái phát triển. Như vậy, 
từ chỗ tiềm ấn tiềm tàng, nó hiện hành và chi phối vị tu 
hành. 

Tương tự như vậy đối với những cái mà mình 
không thích, mình chán ghét, hoặc là khởi lên những 
niệm làm tổn hại đến người khác, tôn hại cho mình, 
các ý niệm xấu ác, bất tịnh không nhận ra được, không 
từ bỏ, không buông bỏ, tránh xa, cắt đứt hay chấm dứt 
sẽ chi phối mình. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |21 


7. Và này các tb-khưu, thế nào là t)-khưu không 
băng bó vết thương? Ở đây, này các tỳ-khưu, khi mắt 
thấy sắc, nắm giữ tướng chung, năm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu bỉ, các ác, bất thiện pháp khởi 
lên, t-khưu không tự chế ngự nguyên nhân ấy, không 
hộ trì con mắt, không thực hành sự hộ trì con mắt. 
Khi tai nghe tiếng, ...; mũi ngửi hương,..., lưỡi nễm 
vị,..., thân cảm xúc,...; ý nhận thức các pháp, vị ấy 
nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, 
khiến tham ái, u bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, 
t-khưu không chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì 
ÿ căn, không thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này 
các tb-khưu, là t-khưu không băng bó vết thương. 


Vết thương ở đây không phải là thân bị thương 
tốn, khổ đau, đau đớn, mà nhằm ám chỉ tâm bị tham 
luyến, sân hận chi phối, hành hạ. Khi sáu căn quyền 
(mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) tiếp xúc với các đối tượng 
mà không tỉnh giác biết mình, không được hộ trì, tiết 
chế thì tham ái khởi lên, đắm say một phần, đắm say 
nhiều phần hoặc đắm say toàn phần đối với đối tượng. 
Vì vậy, tạo điều kiện cho luyến ái, sầu muộn, lo lắng, 
khổ sở, phiền não, khởi lên quấy phá. Nó cũng giống 
như vết thương mà không được khử trùng, không 
được làm sạch, không được băng bó thì mưng mủ, 
sưng tây, khiến chúng ta đau đớn, khó chịu. 


22 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


§. Và này các t)-khưu, thế nào là t)-khưu không 
xông khói? Ở đây, này các tỳ-khưu, t)-khưu không có 
thuyết giảng rộng rãi cho các người khác biết Chánh 
pháp mình được nghe, được thọ trì. Như váy, này các 
t)-khưu, là tÈ-khwu không xông khói. 


Nếu không chia xẻ rộng rãi giáo pháp tốt đẹp mà 
mình đã tu học, để những ai hữu duyên cũng được 
nghe, được tu tập, được phá bỏ các hiểu biết lệch lạc, 
sai lầm, tai hại, nguy hiểm thì gọi là “không xông 
khói”. 


9. Và này các tỳ-khưu, như thế nào là tỳ-khưu 
không biết chỗ nước có thể lội qua? Ở đây, này các 
t-khưu, t)-khưu thỉnh thoảng có đến gặp những tỳ- 
khưu đa văn được trao cho truyễn thông giáo điển, 
những bậc trì Pháp, trì Luật, trì matika (các bản tóm 
tắt) nhưng không hỏi, không trả lời các vị ấy: “Thưa 
tôn giả, điểm này là thế nào, ý nghĩa này là gì?” 
Những bậc tôn giả ấy không làm cho hiển lộ những 
điều chưa được hiển lộ, không làm cho rõ ràng những 
điều chưa được rõ ràng, và đổi với những nghỉ vấn về 
Chánh pháp, các vị ấy không đoạn trừ nghỉ hoặc. 
Như vậy, này các t)-khưu, là tỳ-khưu không biết chỗ 
nước có thể lội qua. 


Vị tỳ-khưu khi ở gần các bậc trưởng thượng, bác 
lãm, thông tuệ hoặc là giàu kinh nghiệm tu học, 
nhưng vị đó lại không thân cận, không gần gũi, ít hỏi 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |23 


hoặc thậm chí là không hề hỏi các ngài về ý nghĩa của 
các điểm quan trọng, chủ chốt trong giáo pháp mà bản 
thân mình thì chưa được rõ. Chính vì vậy mà sự hiểu 
biết đối với giáo pháp mông lung, mơ hồ, những điều 
nghi ngờ không đoạn trừ được. Đó là một thiệt thòi 
lớn trong khi mình đã có điều kiện, có cơ hội được 
gần gũi, thân cận những bậc trưởng thượng, những 
bậc thông tuệ hoặc hiểu biết nhiều giáo pháp. 


10. Và chư tỳ-khưu, thế nào là tỳ-khưu không 
biết rõ chỗ nước uống? Ở đây, này các tỳ-khưu, tỳ- 
khưu trong khi Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết 
được giảng dạy, không chứng đạt nghĩa tín thọ, pháp 
tín thọ, không chứng đạt sự hân hoan liên hệ đến 
Pháp. Như vậy, này các tỳ-khưu, là t}-khưu không 
biết chỗ nước uống. 


Ý nghĩa “không biết rõ chỗ nước uống”, tức là 
không khéo học hỏi, thực hành và chứng nghiệm 
được Sự Thực thoát Khổ. Giống như nước ở trong đại 
dương là từ các nguồn khác nhau như sông, suối, 
ngòi, rạch,... tuôn về. Nhưng khi ra đến biến cả thì 
đều hòa chung vào và có một vị duy nhất là vị mặn. 
Cũng vậy, giáo pháp dù được thực hiện ít hay nhiều, ở 
bất kỳ thời kỳ nào, nơi chốn nảo, nó cũng chỉ có một 
vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Vị tỳ-khưu không biết 
rõ chỗ nước uống, tức là không khéo học hỏi, thực 
hành và chứng nghiệm được sự thực mà đức Phật đã 


24| SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


giảng dạy bằng nhiều phương tiện, nói cách khác là 
chưa nếm được hương vị giải thoát từng phần hoặc 
toàn phần. 


11. Và các tỳ-khưu thế nào là tỳ-khưu không biết về 
con đường? Ở đây, này các t)-khưu, tỳ-khưu không như 
thật biết con đường Thánh đạo tám ngành. Như vậy, này 
các t-khưu, là tỳ-khuru không biết đến con đường. 


Ở đây nghĩa là không biết đúng, biết rõ về con 
đường giải thoát có tám thành tố gồm: Chánh kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tính tấn, Chánh niệm, Chánh định. Do 
không biết rõ ý nghĩa của nó, cho nên không thể thực 
hành đúng. Không thực hành đúng thì không thể nào 
chứng ngộ, chứng đạt, thấy ra được bản chất của vấn 
đề và thoát khô. 


12. Và này, các tỳ-khưu, thể nào là tỳ-khưu không 
khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ? Ở đây, 
này các t)-khưu, t-khưu không như thật biết về Bốn 
Niệm Xứ. Như vậy, này các tỳ-khưu, là t)-khưu không 
khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. 

Đó là không thực biết thế nào là thực hành sơi 
sáng thực tại bốn nhóm hiện tượng thân tâm - mà 
thuật ngữ xưa nay thường dùng là thực hành Tứ Niệm 
Xứ. Ở đây, thầy dùng một nhóm từ làm rõ nghĩa ra, 
gọi là “soi sáng thực tại bốn nhóm hiện tượng thân 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |25 


tâm”. “Quán sát” ở trong “niệm” của Tứ Niệm xứ 
chính là soi sáng fhực tại. Thực tại đây chính là thân, 
thọ, tâm, pháp, tức là bốn nhóm hiện tượng. VỊ tỳ- 
khưu không thực biết thế nào là thực hành để soi sáng 
thực tại bốn nhóm hiện tượng thân tâm, được ví như 
người chăn bò không khôn ngoan, thiếu hiểu biết nên 
không biết chỗ nào có thể cho bò đến ăn cỏ được. 


13. Và này các tb-khưu, thế nào là tỳ-khưu vất 
sữa cho đến khô kiệt? Ở đây, này các tỳ-khưu, khi các 
vị tại gia vì lòng tin cúng dường các vật dụng như: y 
áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, t- 
khưu không biết nhận lãnh cho được vừa đủ. Như vậy, 
này các t)-khưu, là tỳ-khưu vắt sữa cho đến khô kiệt. 


Nếu người chăn bò tham lam quá độ, lấy hết cả 
phần sữa của con bò mẹ cung cấp cho con của nó 
hàng ngày, hoặc lấy đến khô kiệt thì lần sau con bò sẽ 
mất sữa hoặc không còn sữa nữa. Cũng vậy một vị tỳ- 
khưu quá tham lam, không tiết độ, tri túc đối với việc 
sử dụng tứ sự hoặc các vật phẩm cúng dường của tại 
gia Phật tử, đòi hỏi người ta nhiều quá, tìm cách này 
cách kia, nói xa nói gần để người ta hộ độ cúng cho 
mình thường xuyên làm cho người ta phải lần hồi mất 
đức tin và cảm thấy phiền nhiễu. Hơn nữa, mặc dầu 
với một số Phật tử, tâm thì mãnh liệt nhưng mà tải sản 
thì có chừng, có hạn, nên nếu phải cung phụng nhiều 
quá, hoặc thường xuyên quá thì họ cũng không còn gì, 
và có thê gây tôn hại đức tin cho họ, cho cả gia đình 


26 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


của họ và người thân của họ. Đây là một trong những 
điêu mà một vị xuât gia cân phải tránh. 


14. Và này các tỳ-khưu, thể nào là tỳ-khưu đối 
với những thượng tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu 
ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong 
Tăng giới, không có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc 
biệt? Ở đây, này các tÈ-khưu, đối với các thượng tọa 
trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong 
Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, không có 
thân nghiệp đây lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt 
và sau lưng; không có khẩu nghiệp đây lòng từ đối 
Với các Vị ấy, trước mặt và sau lưng; không có ý 
nghiệp đây lòng từ đổi với các vị ấy, trước mặt và sau 
lưng. Như vậy, này các tỳ-khưu, là tỳ-khưu đổi với 
những thượng tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, 
bác tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng 
giới, không có sự tôn kính, có sự tôn trọng đặc biỆt. 


Vì không quan tâm, chăm sóc, tôn kính, tôn 
trọng các vị trưởng lão, các bậc tôn túc lãnh đạo trong 
Tăng giới, dù ở trước mặt hay là sau lưng các ngải, 
nên không được các ngài chỉ dạy hoặc truyền thụ cho 
những trải nghiệm quý báu mà các ngài đã trải qua. 
Hơn nữa, không học hỏi được cách điều hành, quản lý 
của một vị lãnh đạo như thế nào. Và cuối cùng là, nêu 
gương xấu cho các thế hệ hậu học về sự vong ân, tức 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |27 


là thiếu lòng tri ân và báo ân đối với các bậc tiền bối, 
trưởng thượng đi trước. 

Này các t-khưu, tỳ-khưu nào không đây đủ 
mười một pháp này, thì không thể lớn mạnh, tăng 
thịnh, thành mãn trong Pháp và Luật này. 


Vị tỳ-khưu nào mà thiếu mười một phẩm chất 
tốt đẹp này, chắc chăn sẽ thối thất trong giáo pháp. 
Ngược lại, vị nào có đầy đủ mười một phẩm chất này, 
đức Phật nói là chắc chắn sẽ tiến bộ, sẽ phát triển và 
sẽ thành tựu được mục đích của đời sống xuất 1a. 


Ngôn ngữ trong kinh văn, đối với các vị có học 
chữ Hán hoặc biết nhiều thì tương đối năm được. Còn 
quý Phật tử tại gia, không quen với các thuật ngữ Phật 
học cho nên đọc vào thì có thể thấy hơi khó hiểu. 
Trong câu “lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong 
Pháp và Luật”, thầy diễn đạt lại câu này là “ziến bộ, 
phát triển và thành tựu các mục đích của đời sống 
xuất gia ”, như vậy hy vọng là các vị sẽ đễ hiểu hơn. 


Bài kinh được đức Phật diễn giải rộng hơn bằng 
các ví dụ, triển khai thêm. Chúng ta đọc tiếp để hiểu ý 
này hơn nữa. 


Mười một đức tánh cân có của một vị tỳ- 
khưu. 


17. Và này các tb-khưu, thế nào là t)-khưu biết 
rõ các sắc? Ở đây này các tỳ-khưu, tỳ-khưu đối với 


28 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


sắc pháp như thực biết, tất cả các loại sắc thuộc bốn 
đại và sắc do bồn đại hợp thành. Như vậy, này các fỳ- 
khưu, f)-khưu biết rõ các sắc. 


Đó là thực biết, biết đúng bản chất tất cả thế 
giới, thế giới vật chất hiện hữu quanh ta, trong đó bao 
gồm cả thân tâm, thân xác con người đều thuộc bốn 
nguyên tổ đất, nước, lửa, gió và do bốn nguyên tổ này 
hợp thành. Nhận thức này rất quan trọng, nó là khởi 
đầu của vấn đề về sự nhận biết về bản chất thực của 
thân tâm này. Ö đây, “sắc” đối với mỗi chúng sanh, 
đó là thực thể của thân xác này. Cho nên cần phải thực 
biết rằng bản chất của tất cả thế giới hiện tượng, đặc 
biệt là thế giới vật chất, trong đó có thân xác con người 
là do sự hòa hợp của bốn nguyên tố này cộng thêm 
dòng nghiệp của chúng sinh mà hình thành nên sự 
sống của từng loài. 


18. Chư tỳ-khưu, thế nào là tỳ-khưu khéo (phân 
biệt) các tướng? Ở đây này các tỳ-khưu, tỳ-khưu như 
thật biết kẻ ngu và nghiệp tướng của người đó, kẻ trí 
và nghiệp tướng của người đó. Như vậy, này các t}- 
khưu, t)-khưu khéo (phán biệt) các tướng. 

Ở đây thầy diễn giải lại, đó là phân biệt được và 
nhận ra sự sai khác giữa người ngu và người trí. Nó 
thê hiện cái gì? Khi có kiến thức, trải nghiệm, do vậy 
biết cách nhận diện kẻ ngu, người ác, qua tướng mạo, 
khí sắc, cách ứng xử, làm việc.... thì chắc chăn chúng 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |29 


ta sẽ không có những nhận định nhằm lẫn, lệch lạc và 
mang đến hậu quả không tốt. Cũng như vậy, có đủ 
kiến thức trải nghiệm để nhận ra đâu là người trí qua 
tướng mạo, cách đi, đứng, nói năng, ứng xử, cách giải 
quyết công việc,... của họ, thì chúng ta sẽ có rất nhiều 
cơ hội học hỏi, nhận giúp đỡ và thậm chí là có thể hợp 
tác với họ đề cùng nhau làm việc tốt hơn. 


Lúc nãy thầy có mở rộng cái này một chút, về 
vấn đề không nhận biết được các tô hợp tạo nên thân 
tâm (gọi chung là Ngũ uân) này. Đâu là tổ hợp về 
hình thể? Đâu là tổ hợp cảm giác? Đâu là tô hợp hiểu 
biết - tri thức? Đâu là tổ hợp tình cảm - phản ứng, 
cũng như tổ hợp về sao chép, lưu trữ, chuyển giao? 
Gọi chung nó là Ngũ uân. Thiếu những hiểu biết cơ 
bản như vậy, sẽ dẫn đến những hành động hoặc nhận 
thức của chúng ta đối với vẫn đề bị lệch lạc. 


Vậy người khéo phân biệt được aI là người trí, a1 
là người ngu bằng cách nhận diện qua các hình thái 
bộc lộ ra bên ngoài sẽ có thái độ xử lý phù hợp. Cũng 
như biết rõ thân tâm mình, từng đối tượng một, thì 
ứng xử hoặc là phản ứng của mình sẽ tốt đẹp hơn. 


19. Chư tỳ-khưu, thế nào là t)-khưu trừ bỏ trứng 
con bọ chét? Ở đây này các tỳ-khưu, t)-khưu không 
thọ dụng dục tâm khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt, 
làm cho không tôn tại. T-khưu không thọ dụng sân 
tâm khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm đứi, làm cho 


30 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


không tôn tại. Tỳ-khưu không thọ dụng hại tâm khởi 
lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt, làm cho không tôn tại. 
Tỳ-khuưu không thọ dụng các ác, bất thiện pháp khởi 
lên, từ bỏ, né tránh, chấm dứt, làm cho không tôn tại. 
Như vậy, này các t)-khưu, là t-khwu từ bỏ trứng con 
bọ chét. 


Dục tầm tức là tầm cầu về dục, khởi lên ham 
muốn, ưa thích, vừa lòng và tiếp tục tìm kiếm nó. Nếu 
dục tầm khởi lên mà không trừ bỏ nó, tiếp tục để nó 
phát triển và nuôi dưỡng nó, thì hậu quả sẽ bị luyến ái 
cột trói. Còn ngược lại, nếu biết nhận ra chúng khi 
mới khởi lên, ngay khi đó buông ra, né tránh các đối 
tượng làm cho nó phát triển và làm nó chấm dứt tại 
đó, không làm cho nó tồn tại, thì chắc chắn là dục tầm 
đó không thể tốn hại cho vị tỳ-khưu. 


Cũng vậy đối với sân tầm, tức là khởi lên bất 
bình đối với cái gì mình không thích, mình ghét, mình 
không bằng lòng. Nếu không biết nhận ra nó ngay tức 
khắc để buông bỏ, chấm dứt và không cho nó tồn tại, 
thì nó sẽ làm chủ mình. Từ đó, dẫn mình đến những 
ứng xử để thể hiện sự phẫn nộ, bất bình, cáu gắt đó. 
Tất cả những biểu hiện đó là bề ngoài của những hình 
tướng sân hận và nó sẽ gây bất lợi cho chúng ta. 
Ngược lại, nếu nhận ra và chấm dứt tại đó, không cho 
nó phát triển thì sân tầm đó sẽ không làm tôn hại được 
vị tu hành. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |31 


Đối với các hại tầm, tức là khởi lên những ý 
niệm muốn làm tốn hại đối tượng hoặc là tôn hại 
chính mình thì cũng phải biết nhận ra khi nó khởi lên, 
tỉnh táo, sáng suốt và biết buông bỏ nó ngay đúng lúc 
mới phát khởi, không cho nó phát triển. 


Giống như một người chăn bò không nuôi 
dưỡng và biết cách trừ bỏ các trứng con bọ chét, các 
loại ký sinh. Đối với các tham, sân, hại tiềm ân cũng 
giống như trứng bọ chét chưa nở, cần phải không cho 
nó có cơ hội phát triển bằng cách luôn tỉnh táo, sáng 
suốt để khi nó vừa xuất hiện do có liên quan đối 
tượng, thì chúng ta phải nhận ra ngay và buông bỏ. 


20. Và này các t)-khưu, thế nào là t)-khưu băng 
bó vết thương? Ở đây, này các t)-khưu, khi mắt thấy 
sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tưởng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt 
không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất 
thiện pháp khởi lên, tỳ-khưu chế ngự nguyên nhân ấy, 
hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mất. Khi tai 
nghe tiếng,...; mũi ngửi hương,...; lưỡi nếm HJ ĐT: 
thân cảm xúc,...; ý nhận thức các pháp, vị ấy không 
năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì khiển ý căn không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bắt thiện pháp khởi 
lên, t-khưu chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ÿ căn, 
thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các tỳ-khưu, 
là t-khưu băng bó vết thương. 


32 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


“Năm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng ” là 
câu hay gặp trong các kinh văn. “Nắm giữ” có nghĩa 
là thích, luyến ái, muốn có. “Tướng riêng và tướng 
chung” có thể diễn đạt là thích một phần, thích nhiều 
phần và thích toàn phần. Chính vì thích nên sinh ra 
chấp thủ. Vì trong tương quan khi lục căn tiếp xúc với 
lục trần, sinh ra xúc; có xúc thì có thọ; thọ sinh ra ái. 


« 


hững nguyên nhân gì khiến con mắt không 
được chế ngự, khiến tham ái, ưu bỉ, các ác, bất thiện 
pháp khởi lên”. Khi khởi tâm luyễn ái do có đối 
tượng hoặc điều kiện phát sinh, mà không chế ngự 
được, thì chắc chắn là các diễn tiến này nó sẽ xuất 
hiện và từ đó, các ác, bất thiện pháp nổi lên do không 
tỉnh táo, mê muội và bị tham sân khuấy động. 

Nếu vị tỳ-khưu chế ngự được nguyên nhân ấy, 
tỉnh táo sáng suốt hộ trì các căn thì không luyến ái 
một phẩn, không luyến ái nhiều phần, hoặc toàn phần 
đối với đối tượng khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp 
xúc với các đối tượng của nó. Từ đó tất cả tham ái, ưu 
bi, các ác bất thiện pháp, không có cơ hội khuấy lên. 
Và dù có khởi lên thì lập tức chúng cũng bị nhận diện, 
phát hiện và chấm dứt, đoạn tuyệt ngay tại đó. 

“Băng bó vết thương” có nghĩa là không làm 
cho thân tâm mình tiếp tục bị tốn hại thêm vì tham ái, 
ưu bi xuất hiện khi lục căn tiếp xúc với lục trần. Như 
vậy gọi là “r)-khưu khéo băng bó vết thương ”. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |33 


21. Và này các t)-khưu, thế nào là t)-khưu xông 
khói? Ở đây, này các t)-khưu, t)-khưu có thuyết giảng 
rộng rãi cho các người khác biết Chánh pháp mình 
được nghe, được thọ trì. Như vậy, này các tỳ-khưu, là 
t)-khwưu xông khói. 


Trong ý nghĩa xông khói đối với tu hành, là 
phát triển, chia xẻ hiểu biết, hoặc trải nghiệm của 
mình về giáo pháp, thực hành giáo pháp để cùng 
mang lại lợi lạc đến cho những người hữu duyên. Từ 
đó, giúp họ thực hành, phá bỏ các kiến chấp, mê lầm 
nguy hiểm. 


22. Và này các tb-khưu, như thế nào là tỳ-khưu 
biết chỗ nước có thể lội qua? Ở đây, này các t)-khưu, 
t-khưu thỉnh thoảng có đến gặp những tỳ-khưu đa 
văn được trao cho truyền thông giáo điển, những bậc 
trì Pháp, trì Luát, trì matika (các bản tớn tất) có hỏi, 
có trả lời các vị ấy: “Thưa tôn giả, điểm này là thể 
nào, ý nghĩa này là gì?” Những bậc tôn giả ấy làm 
cho hiển lộ những điễu chưa được hiển lộ, làm cho rõ 
ràng những điều chưa được rõ ràng, và đối với những 
nghỉ vấn về Chánh pháp, các vị ấy đoạn trừ nghỉ 
hoặc. Như vậy, này các t)-khưu, là tỳ-khưu biết chỗ 
nước có thể lội qua. 


Có vài vấn đề khi nói đến “những f)-khưu đa 
văn, được trao cho truyện thông giáo điên, những bậc 
trì Pháp, trì Luật, trì matika `: 


34 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


- Thứ nhất, nhóm từ “#ì Pháp, trì Luật, trì 
mãtikã ” là các dụng ngữ được sử dụng về sau này khi 
hệ thống hóa lại kinh điển, người ta đã chèn vào vì 
thời đức Phật thì chưa có chữ viết, tận mây trăm năm 
sau những lời dạy của đức Phật mới được ghi chép 
lại. 

- Thứ hai, về miikã. Mãtikã có nghĩa là các bản 
tóm tắt, toát yêu của Abhidhamma. Ví dụ như Ti- 
Mãtikã là nhóm tóm tắt chủ đề ba pháp, gọi là Tam 
mẫu đề thường được chư tăng đọc tụng. Mà chúng ta 
đã biết là tạng Abhidhamma được hình thành về sau 
này, sớm nhất là vào thời của đại để A-Dục. 


- Thứ ba, việc học tập của chư tăng thì mỗi 
người có một thiên hướng rõ ràng do tính cách của 
mỗi người: một số học thuộc, một số khác thì thực 
hành. Có một câu chuyện trong bài Đại kinh Rừng 
Sừng Bò liên quan đến về vấn đề này. Trong kinh kế 
rằng, khi ngài Xá-Lợi-Phất hỏi các vị tỳ-khưu tu hành 
như thế nào đề có thể làm sáng chói, làm cho vẻ vang 
khu rừng thanh tịnh này, đẹp đẽ này. Mỗi vị đều trình 
bày sở kiến, sở trường riêng của mình, như ngài A- 
Nan thì học tụng thuộc lòng những điều mà đức Phật 
dạy, còn vị giỏi thuyết pháp thì sẽ diễn giải Chánh 
pháp, vị thì tu tập về thiền,... Và tất cả đều không 
đồng ý với nhau, mặc dầu vị nào cũng là các bậc 
trưởng bối giỏi giang và uy tín lớn trong Tăng chúng. 
Do vậy họ đến tìm đức Phật để hỏi quan điểm của 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |35 


Ngài. Đức Phật đã có một câu trả lời chung đó là, để 
làm vẻ vang cho khu rừng này chỉ cần “zmột đời sống 
tị hành bình thường” và Ngài đã đưa ra hình ảnh vị 
tỳ-khưu buổi sáng sau khi đi khất thực trở về, ngôi 
một chỗ yên tĩnh quán sát thân tâm của mình, tỉnh 
giác biết mình, sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc 
thực tại hiện tiền đó. Đức Phật gọi đó là hình ảnh làm 
chói sáng khu rừng GØosinga. 


Vậy khi nói “những fỳ-khưu đa văn, được trao 
cho truyền thống giáo điển, những bậc trì Pháp, trì 
Luật, trì Matikã” thì mình có thê hiểu đó là những vị 
tỳ-khưu thông tuệ, bác lãm, hiểu biết nhiều Phật học. 
Họ có thể là các chuyên gia từng phần trong giáo 
pháp, hoặc là đã có trải nghiệm tốt về giáo pháp. 

Giống như một người muốn qua bên kia dòng 
chảy và không biết rõ chỗ nông, chỗ cạn để lội qua. 
Người ấy sẽ đi hỏi thăm những người ở vùng đó chia 
xẻ kinh nghiệm, hướng dẫn giúp mình lội qua bên kia 
bờ. “Biết chỗ nước có thể lội qua ” nghĩa là các vị tỳ- 
khưu khi có cơ duyên được gặp các vị tỳ-khưu đa văn, 
trưởng thượng, hiểu biết thì biết đem thắc mắc, nghi 
vấn về giáo pháp đề xin chỉ dẫn từ các vị ấy. Vì thế có 
được những câu trả lời giúp giải nghi, phá bỏ những 
mê muội hoặc là mở ra cho mình một con đường rõ 
ràng hơn đối với vấn đề thực hành giáo pháp. Vì vậy, 
vị tỳ-khưu phải biết tận dụng cơ hội khi được gần gũi 


36 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


những bậc trưởng thượng, cho nên học hỏi được 
nhiều điều. 

23. Và chư tỳ-khưu, thế nào là tỳ-khưu biết rõ 
chỗ nước uống? Ở đây, này các t-khưu, tỳ-khưu 
trong khi Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết được 
giảng dạy, chứng đạt nghĩa tín thọ, chứng đạt pháp 
tín thọ, chứng đạt sự hân hoan liên hệ đến Pháp. Như 
vậy, này các t)-khưu, là tỳ-khưu biết chỗ nước uống. 


Câu diễn đạt này hơi khó hiểu! Theo phân loại 
các bậc Thánh nhân thành bảy loại theo ba căn tính: 
Tùy tín hành và Tín giải thoát thuộc tín căn; Thân 
chứng và Câu phần giải thoát thuộc định căn; Tùy 
pháp hành, Kiến đáo và Tuệ giải thoát thuộc tuệ căn. 


“Chứng đạt” nghĩa là trải nghiệm và thấy ra. Để 
có thê chứng đạt thì người ta phải học hỏi, phải thấu 
hiểu và thực hành. Do đó, người đến với giáo pháp do 
học hỏi, thấu hiểu và thực hành rồi thấy ra là người có 
tuệ căn, tức là “øgihĩa tín thọ” và sẽ chứng đạt được 
mục đích của mình theo cách ấy. Vị tỳ-khưu ấy sau 
khi chứng nghiệm, chứng ngộ, thấy ra được thì khi đó 
mới gọi là uống được nước của hương vị giải thoát. 

24. Và các t)-khưu, thế nào là tỳ-khưu biết rõ về 
con đường? Ở đây, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu như thật 
biết con đường Thánh đạo tám ngành. Như vậy, này 
các tb-khưu, là t)-khưu biết rõ con đường. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |37 


Trong Bốn Sự Thực liên hệ đến Khổ, Đạo đế 
chính là nói đến “con đường” này. Đó là con đường 
đưa đến giác ngộ, giải thoát có tám thành tố. Nếu vị 
tỳ-khưu nào không biết rõ con đường, hoặc là hiểu 
không đúng thì sẽ đi lệch lạc, đi hoài không đến. Vị 
nào hiểu được Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, 
Chánh nghiệp, Chánh mạng, cũng như Chánh tinh tắn, 
Chánh niệm, Chánh định là gì và thực hành đúng mức 
thì người đó đang nắm rõ con đường trong tay . Đó 
gọi là “biết rõ con đường ”. 


25. Và này các t)-khưu, thể nào là tb-khưu khéo 
léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ? Ở đây, này 
các t)-khưu, tỳ-khưu như thật biết về Bốn Niệm Xứ. 
Như vậy, này các tỳ-khưu, là tÈ-khưu khéo léo đối với 
các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. 

Khi nói đến “cỏ” nghĩa là nói đến thức ăn và 
thức uống. Chúng sinh được nuôi dưỡng bằng bốn 
loại vật thực là đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư 
niệm thực. Một người xuất gia ngoài thức ăn vật lý để 
nuôi dưỡng thân thể còn cần có một loại thực phẩm 
quan trọng hơn, đó là Bốn Niệm Xứ. Đức Phật nói 
“tb-khưu như thật biết” tức là biết đúng, biết rõ về 
Bốn Niệm Xứ. Thầy diễn đạt nó là Søi sáng thực tại 
Bốn nhóm hiện tượng thân tâm. Bốn nhóm hiện tượng 
gồm: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nói 
cho văn vẻ chút là, pháp thân huệ mạng của một vị 
xuất gia có tồn tại và phát triển là nhờ được nuôi 


38 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


dưỡng bằng cách thường xuyên thực hành Søi sáng 
thực tại Bốn nhóm hiện tượng thân tâm này. 


26. Và này các tb-khưu, thể nào là tỳ-khưu 
không vắt sữa cho đến khô kiệt? Ở đây, này các t}- 
khưu, khi các vị tại gia vì lòng tin củng dường các vật 
dụng như: y ảo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh, tỳ-khưu biết nhận lãnh vừa đủ. Như vậy, này 
các tỳ-khưu, là tỳ-khưu không vắt sữa cho đến khô 
kiệt. 

Thế nào là tỳ-khưu không vắt sữa cho đến khô 
kiệt? 


Giống như người chăn bò khéo léo sẽ không vắt 
sữa bò đến khô kiệt, mà dành lại một phần để con bò 
giữ sức khỏe và nuôi con. Vị tỳ-khưu biết sống tiết 
độ, chừng mực cho nên sẽ không lạm dụng lòng tin 
của tín thí, không đòi hỏi quá nhiều, và chỉ nhận các 
vật dụng vừa đủ để nuôi sống bản thân và hỗ trợ việc 
tu hành. Và nó cũng tạo ra điều kiện để chia xẻ giáo 
pháp đối với thí chủ. Đó là sự giúp đỡ qua lại với 
nhau. Như vậy, gọi là “không vất sữa đến khô kiệt”. 


27. Và này các tb-khưu, thế nào là tỳ-khưu đối 
với những thượng tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu 
ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong 
Tăng giới, có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt? Ở 
đây, này các tỳ-khưu, đối với các thượng tọa trưởng 
lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong Tăng giỏi, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |39 


bậc lãnh đạo trong Tăng giới, có thân nghiệp đây 
lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và sau lưng, có 
khẩu nghiệp đây lòng từ đổi với các vị ấy, trước mặt 
và sau lưng; có ý nghiệp đây lòng từ đối với các vị ấy, 
trước mặt và sau lưng. Như vậy, này các tỳ-khưu, là 
t-khưu đối với những thượng tọa trưởng lão, xuất gia 
đã lâu ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh 
đạo trong Tăng giới, có sự tôn kính, có sự tôn trọng 
đặc biệt. 


Tổ chức nào cũng vậy, có thế hệ trước, thế hệ 
sau, có thầy, có trò, có huynh đệ. Các vị tỳ-khưu, nhất 
là lớp trẻ cần phải có sự chăm sóc, quan tâm đặc biệt 
đối với những bậc trưởng thượng trong Tăng-già. 
Cũng giống như người chăn bò phải quan tâm các con 
bò già đầu đàn vậy. Ở đây, khi mình chăm sóc gần gũi 
các VỊ Ấy, mình sẽ nhận được các góp ý, si sáng về 
vấn đề về tu học hoặc kinh nghiệm trong vấn đề lãnh 
đạo, điều hành, quản lý. Đó là những lợi ích có thê có 
được khi mình quan tâm hộ trì các bậc trưởng thượng 
ở trong Tăng gIới. 

Này các tb-khưu, t)-khưu nào đây đủ mười một 
pháp này, thì có thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn 
trong Pháp và Luật này. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các thầy tỳ-khưu 
hoan hỷ, tín thọ lời Thể Tôn dạy. 


40 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Đó là lời dạy của đức Phật qua ví dụ về mười 
một đức tính của người chăn bò khéo léo. Cũng vậy, 
một vị tỳ-khưu tu học đúng pháp và đúng mức cần có 
mười một đức tánh tương tự như của người chăn bò 
giỏi. Những vị tỳ-khưu nào gồm đủ mười một đức 
tánh tốt đẹp này thì sẽ tiến bộ; quan hệ đối với cộng 
đồng tu học được tốt đẹp và con đường tu học sẽ ngày 
càng phát triển; có thê thành tựu được một phần hoặc 
nhiều phần mục đích của đời sống xuất gia. 


Thông qua bài kinh, thầy muốn chia xẻ với mọi 
người về vẫn đề này. Đó là sự hiểu biết sâu rộng của 
đức Phật đối với ngành nghề của giới bình dân lao 
động thời bấy giờ, không chỉ riêng lãnh vực chăn nuôi 
bò trong bài kinh này, mà trong tạng Kinh Nikãya có 
những bài kinh nói về người chăn ngựa, huấn luyện 
VOI, về nghề rèn, nghề biểu diễn xiếc, nghề nông, 
thậm chí các nghề mồ xẻ thịt động vật,... Do đó những 
ví dụ Ngài đưa ra đều có thực, gần gũi trong đời sống, 
mà hầu hết mọi người ít nhiều đều biết, chứ không 
phải chỉ là những lý thuyết siêu hình, trừu tượng. Đó 
là điều hết sức đặc biệt. 

Từ đó cho thấy cách hoằng pháp của đức Phật 
thường cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu và gần gũi với đời 
sống của xã hội. Vì những ví dụ ấy khi so sánh với 
đời sống của người xuất gia, nó có tương tác, có gợi 
ý, có những bài học nên người ta dễ tiếp thu hơn là 
chỉ nói suông. Mặt khác, nó cũng nói lên được mục 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |41 


đích của việc hoăng pháp là đê cho mọi người hiệu. 
Từ chỗ hiểu mới có thê thực hành, thực hành mới có 
thê thây ra vân đê. 


Do vậy, chúng ta có thể thấy một vài giới hạn 
của các bài kinh hiện nay đang dùng những thuật ngữ 
chuyên môn khó hiểu hoặc những từ ngữ không phổ 
thông. Nếu chúng ta có thể giảm bớt và truyền đạt 
bằng các ngôn ngữ dễ hiểu, cụ thể, hình tượng thì 
chắc chắn hiệu quả về việc hoằng pháp và việc hiểu 
Phật Pháp sẽ là dễ dàng, tốt đẹp hơn. 


Chương trình này gọi là Sơi sáng lời dạy của 
đức Phật vì chúng ta cỗ gắng tìm hiểu đức Phật dạy gì 
trong từng bài kinh một, từ đó hiểu và thực hành để 
mang lại lợi ích cho bản thân và có thể chia xẻ cho 
mỌi người. 

Bài giảng đến đây cũng vừa đủ. Xin chấm dứt và 
chúc mọi người lắng nghe có thể thu hoạch được ít 
nhiều. Nếu có gì không hiểu rõ hoặc không nắm được, 
thì đó là lỗi của người truyền đạt. Một lần nữa thầy 
xin cảm ơn tất cả thính chúng. 


Sơi sáng lời dạy của đức Phật - số 1, năm 2020. 


42 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


TIỂU KINH XÓM NGỰA 


(CULA-ASSAPURA SUTTA) 
Trung Bộ kinh, bài số 40 


©‹ sCtfØ?e >>. 


Đây được gọi là bài “Tiểu kinh Xóm Ngựa” để 
phân biệt với bài Đại kinh dung lượng lớn hơn. Trước 
khi đi vào chi tiết bài kinh, thầy xin giới thiệu qua 
một vài vấn đề giúp cho quý độc giả có thêm một số 
hiểu biết nhất định về địa danh, cũng như mối quan hệ 
của các quốc độ được đề cập trong Tam tạng tiếng 
PalI. 

Như tựa đề tiếng Päli này, “Cũla” có nghĩa là 
“tiêu”, được phân biệt với “Mahã” là “đại”. “Sutta” là 
một từ khá phổ thông chỉ cho một hình thức viết gọi 
là “kinh” - phân biệt với kệ hoặc là phúng tụng,... 
Tạm gọi là một thể loại văn xuôi dùng để thuật ký, 
thuật sự. 


Vẫn đề ở đây là chữ “Assapura”. “Assa” nghĩa 
là con ngựa và “pura” có nghĩa là danh xưng của một 
quốc gia. Nếu mọi người có một chút liên tưởng thì sẽ 
nghe âm này khá quen thuộc. Quả thực nó quen thật, 
vì nó là đuôi của tên một quốc gia thuộc vùng Đông 
Nam Á này, đó là Singapore. Chữ “pore” trong 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |43 


Singapore có gốc là “pura” tức là đô thị, thành phố. 
Từ gốc của “singa” nguyên là “sĩha” và sau biến 
thành “sinha”, bây giờ là “singa”. Mối liên hệ và trải 
qua sinh hóa của ngôn ngữ trên thực tế khiến cụm từ 
trở thành như hiện tại. Chúng ta thường nghe 
Singapore được dịch là “thành phố Sư Tử”, tiếng Päli 
là SThapura. Và sau nhiều biến đổi lịch sử, ngôn ngữ, 
dân tộc thì cuối cùng nó biến thành Singapore - như 
chúng ta thường nghe nói đến. 


Chữ “pura” trong “Assapura” có nghĩa là đô thị, 
tức là một đơn vị hành chính dân cư đông đúc có 
nhiều ngành nghề, giao dịch thương mại khá lớn chứ 
không phải nghĩa là thôn, làng, ấp (tiếng Päli là 
gama). Do vậy, “Assapura” phải được dịch là “Đô thị 
ngựa” hay “Mã thành”, đó là suy nghĩ của chúng tôi 
khi tìm hiểu về địa danh này. Mã thành vốn là một 
trong hai đô thị lớn của nước Aủga. Đây là một nước 
chư hầu, chịu sự thống trị của đại quốc xóm giềng là 
Ma-Kiệt-Đà. VỊ vua cai trị Ma-Kliệt-Đà thời đức 
Phật chính là Bimbisära (Bình-Sa vương). VỊ này là 
phụ vương của vua A-Xà-Thé. 


Anga cũng là một trong mười sáu quốc gia thuộc 
Trung Ấn Độ thời bấy giờ được đề cập trong Tam 
tạng. Trong đó có hai xứ bây giờ vẫn còn tồn tại 
nhưng không còn ở tại Ân Độ nữa mà con cháu của 
những xứ sở này, tộc người này đã di chuyên qua các 


44 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


vùng đất khác lập nghiệp mới, xây dựng quốc độ mới 
đó là Chăm-Pa (Campa) và Campuchia. 


Về Campuchia: Trước giờ chúng ta cứ nghĩ đây 
là một quốc gia độc lập, hoàn toàn không có sự liên 
hệ nào về nhiều thứ đối với Ân Độ ngoại trừ tôn giáo, 
tín ngưỡng. Nhưng khi truy tìm tài liệu về từ Anga 
chúng tôi mới phát hiện hóa ra Campuchia là một 
trong mười sáu thế lực lớn của bán đảo Ấn Độ thời 
bấy giờ. 

Về Chăm-Pa - tức Chiêm Thành của Việt Nam 
chúng ta - có gốc gác Aủga của Ấn Độ. Trong bài 
kinh này chỉ rõ Chăm-Pa tại Ân Độ thời bấy giờ chính 
là Anga. Vì con sông Campa ở Ân Độ và kinh đô của 
người Anga cũng có tên là Campa. 


Ngoài kinh đô là Campa, Anga có hai đô thị lớn 
là: Bhaddiya và Assapura được đề cập trong Kinh 
tạng. Thật ra chữ Anga được dùng phổ biến để chỉ 
cho tộc người, cư dân bản địa ở vùng ẫy - được gọi là 
“người Añga”. Tuy nhiên, tên quốc gia là Anga hay 
quốc độ Aiga (tiếng Pãli là Angarattha) thì ít được 
dùng hơn. Vì vậy khi nói đến Anga người ta nói đến 
tộc người Anga, dân chúng Añga. 

Giữa dân chúng Anga và dân chúng Ma-Kiệt-Đà 
có mối quan hệ qua lại rất thân tình. Theo tư liệu cho 
biết, dân chúng này có ý muốn phục nghiệp lại tổ 
quốc quê hương của họ sau khi đã chịu sự lệ thuộc 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |45 


của đất nước Ma-Kiệt-Đà. Quốc vương của Aiga vào 
thời đức Phật là một quý tộc giàu có nhưng không có 
niềm tin với đức Phật mà dành sự hậu đãi, cúng 
dường lớn của ông ta cho một vị Bà-la-môn mà ông 
tin tưởng. 


Trên đây là đôi điêu mà chúng ta mở rộng ra đê 
hiệu biệt thêm vê Ansa - xứ sở được đê cập đên trong 
bài kinh mà hôm nay chúng ta tìm hiệu. 


Nho giáo có một câu nói rằng: “Y phục xứng kỳ 
đức”, nghĩa là y phục phải phù hợp, biểu trưng đúng 
người mặc y phục ấy. Giống như một vị vua mặc bộ y 
phục phải xứng tư cách một vị vua. Một vị đại thần 
khi khoác lên phẩm phục của đại thần thì tư cách, ứng 
xử, hành động phải xứng là một vị đại thần - trên 
trung với vua dưới phục vụ người dân. Hoặc một sĩ tử 
khi mang trên mình chiếc áo sĩ tử phải có lời nói, ứng 
xử, hiểu biết,... xứng với danh là người có học, biết lễ 
nghĩa. Trong bài kinh này, cũng có một câu với nội 
dung tương tự, đó là: Một vị Sa-môn phải sống và 
hành xử như thế nào mới xứng danh là vị Sa-môn? 


Trong ngạn ngữ của Pháp cũng có một câu nói, 
mới nghe ta tưởng ngược lại nhưng nó cũng có ý 
tương tự như thế, đó là câu: “Chiếc áo không làm nên 
thầy tu”. Tức là hình thức bên ngoài chưa thật sự biểu 
thị hoặc chỉ ra đúng bản chất của nội dung ở bên 
trong. Không phải ai mặc áo thầy tu cũng trở thành 


46 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


thầy tu. Cũng vậy, không phải cứ khoác lên mình một 
hình thức đẹp đẽ thì người ta cho rằng người đó có 
nhân cách đẹp đẽ hơn người. Đó là điều chưa chắc. 
Cái này phải đi sâu vào nội dung mới biết được. 

Bài kinh Mã thành này được đức Phật giảng cho 
chư tỳ-khưu ở thời điểm bấy giờ tại đô thị Assapura 
của xứ Aiga. Nội dung đề cập đến các vẫn đề quan 
trọng, cần thiết mà một người xuất gia cần phải quan 
tâm đó là vấn đề tu tập và thực hành lời dạy của đức 
Phật. Đặc biệt, chủ đề bài kinh này Ngài làm rõ ý 
nghĩa của việc “Sống như thế bào để xứng danh được 
gọi là một vị Sa-môn.” 


Bây giờ chúng ta lần lượt tìm hiểu chỉ tiết nội 
dung của bài kinh này. Thầy sẽ đọc từng đoạn kinh và 
đọc đến đâu trình bày, giảng giải đến đấy. 

1. Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa 
dân chúng Anga (Ương-Già), tại một xã ấp của dân 
chúng Anga, tên là Assapura (xóm Ngựa). Lúc bấy 
giờ Thể Tôn gọi các tb-khưu: 

- Này các tỳ-khưu. 

- Bạch Thế Tôn. 

Những t-khưu ấy vâng đáp Thể Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 47 


2. - Sa-môn! Sa-môn! Này các tỳ-khưu, dân 
chúng biết các ông là vậy. Và nếu các ông có được 
hỏi: “Các ông là ai?” Các ông phải tự nhận: “Chúng 
tôi là Sa-môn”. Này các tỳ-khưu, các ông đã được 
danh xưng như vậy, đã tự nhận là như vậy, thì này, 
các f)È-khưu, các ông phải tự tu tập như sau: ^ 
pháp môn xứng đáng bác Sa-môn, chúng ta sẽ tu tập 


hững 


pháp môn ấy. Như vậy danh xưng này của chúng ta 
mới chân chính và sự tự nhận này của chúng ta mới 
như thật. Và những thứ cúng dường mà chúng ta thọ 
hưởng như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, được 
phẩm trị bệnh mới có được kết quả lớn, lợi ích lớn 
cho chúng ta. Và chúng ta xuất gia không thành vô 
dụng, có kết quả, có thành tích ”. 


Thời đức Phật, tứ vật dụng, bao gồm y phục, 
thuốc men, sàng tọa (chỗ nằm ngồi), thuốc chữa bệnh 
rất khan hiếm. Ở đây có một điểm không giống nhau 
trong kinh văn ngày xưa là phần “sảng tọa”. Trong 
Luật tạng thuộc Pãli hiện nay, ở phần quán tưởng tứ 
sự khi sử dụng, thì nội dung thứ ba lại là “chỗ ở”. Đây 
là sự thay đôi tất yếu của lịch sử. 


Thời đức Phật tại thế, như có nhiều lần chúng tôi 
đã giảng giải trước, thầy trò Ngài có đời sống du hành 
- đặc biệt là giai đoạn đầu, khi chưa có nhiều người 
biết đến đức Phật và đồ chúng của Ngài. Cho nên 
người ta chỉ dừng ở việc gặp, hỏi han và cúng dường 
sau đó rời đi. Nhưng về sau, một số tín chủ - đệ tử cư 


48 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


sĩ, có những người có thế lực về chính trị, về kinh tế, 
về xã hội,... sau khi hỏi ý và được đức Phật cho phép, 
họ bắt đầu xây dựng các công trình cư trú, bây giờ 
chúng ta gọi là tự viện, chùa chiền. Đó là nơi ở cho 
đức Phật và Tăng chúng. Đầu tiên là bên Tăng và sau 
này cả cho bên Ni chúng. Do vậy, những giai đoạn 
đầu, chỗ nghỉ qua đêm cho các vị xuất gia, không phải 
là tu viện, mà chỉ là một tắm lót được trải dưới một 
sốc cây, ở nơi đồng trồng, ở trong hang động, hay bất 
kỳ chỗ nào có thể ngả lưng qua đêm là được. Tấm lót 
này được gọi là “sàng tọa”. Nên cái gọi là sàng tọa 
này nó không phải là giường như bây giờ chúng ta 
hiểu, mà nó chỉ là một vật lót, phù hợp cho đời sống 
của một người xuất gia không nhà không cửa, không 
gia đình, không mái che. Cho nên đây là sự khác biệt 
giai đoạn đầu, trong tứ sự nhu yếu thì có “sàng tọa”, 
chứ không phải là “chỗ ở”. 


3. Này các t)-khưu, thế nào là tỳ-khưu không 
thực hành các pháp môn xứng đảng bậc Sa-môn? Này 
các t)-khưu, đối với tỳ-khưu có tâm tham dục và lòng 
tham dục không được đoạn diệt, có tâm sân hận và 
lòng sân hận không được đoạn diệt, có tâm phân nộ 
và lòng phân nộ không được đoạn diệt, có tâm thù 
hận và lòng thù hận không được đoạn diệt, có tâm giả 
dối và lòng giả dối không được đoạn diệt, có tâm não 
hại và lòng não hại không được đoạn diệt, có tâm tật 
đồ và lòng tật đá không được đoạn diệt, có tâm xan 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |49 


lẫn và lòng xan lần không được đoạn diệt, có tâm 
man trả và lòng man trả không được đoạn diệt, có 
tâm xảo trá và lòng xảo trả không được đoạn diệt, có 
tâm ái dục và lòng ái dục không được đoạn diệt, có tà 
kiến và tà kiến không được đoạn diệt. Này các tỳ- 
khưu, ta nói rằng, nếu vị ấy không thực hành các 
pháp môn xứng đáng bậc Sa-môn, thì không thể đoạn 
diệt được những cầu uễ cho Sa-môn, những t)-vết cho 
Sa-môn, những lỗi lầm cho Sa-môn, sự đọa sanh vào 
đọa xứ, sự thọ lãnh các ác thú. 


Này các t)-khưu, ví như một loại võ khí nguy 
hiểm tên Mataja có hai lưỡi rất sắc bén, có thể được 
bao lại vỏ bỏ vào trong một cải bao. Cũng vậy, này các 
t)-khuưu, Ta nói sự xuất gia của tỳ-khưu ấy là như vậy. 

Ở đây, đức Phật đề cập đến mười hai điều xấu ác 
(bắt thiện pháp) mà một vị Sa-môn hay cần phải thấy 
rõ trong tâm mình để tìm cách đoạn diệt. Nếu không 
đoạn diệt, thanh tây chúng thì vị ấy không xứng đáng 
được gọi là vị tỳ-khưu hoặc Sa-môn hay Bà-la-môn. 
Chúng tôi dùng ba cụm từ này vì đức Phật thường sử 
dụng chúng khi nói về người tầm cầu những điều tốt 
đẹp, đặc biệt hướng đến giác ngộ, giải thoát và đi theo 
con đường giác ngộ do đức Phật chỉ dạy. 


4. Này các tỳ-khưu, Ta không nói rằng Sa-môn 
hạnh của một vị mang đại y (SanghaR) chỉ tùy thuộc 
vào mang đại y. Này các tỳ-khưu, Ta không nói rằng 


50 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Sa-môn hạnh của một vị lõa thể chỉ tùy thuộc vào lõa 
thể. Này các t)-khưu, Ta không nói rằng Sa-môn hạnh 
Của IHỘE Vị sống thoa bụi và đất chỉ tùy thuộc vào 
hạnh thoa bụi và đất. Này các tỳ-khưu, Ta không nói 
rằng Sa-môn hạnh của ImỘI VỊ sống theo lễ nghĩ tắm 
rửa chỉ tùy thuộc vào lễ nghỉ tắm rửa. Này các tỳ- 
khưu, 1a không nói rằng Sa-môn hạnh của một Vị 
sống dưới gốc cây chỉ tùy thuộc vào hạnh sống dưới 
sốc cây. Này các t)-khưu, Ta không nói rằng Sa-môn 
hạnh của một vị sống ngoài trời chỉ tùy thuộc vào 
hạnh sống ngoài trời. Này các tỳ-khưu, Ta không nói 
rằng Sa-môn hạnh của người theo hạnh đứng thẳng 
chỉ tùy thuộc vào hạnh đứng thắng. Này các t}- -khưu, 
Ta không nói rằng Sa-môn hạnh của một vị ăn uống 
có định kỳ chỉ tùy thuộc vào hạnh ăn IUIỐNg có định kỳ. 
Này các t)-khưu, Ta không nói rằng Sa-môn hạnh của 
người sống theo chú thuật chỉ tùy thuộc vào hạnh 
sống theo chú thuật. Này các tỳ-khưu, Ta không nói 
rằng Sa-môn hạnh của vị bện tóc chỉ tùy thuộc vào 
hạnh bện tóc. 

“Đại y” là y may nhiều lớp. “Sa-môn hạnh” là 
phâm chất bên trong của vị tu hành, xuất gia chứ 
không phải dựa vào hình thức bên ngoài khi khoác lên 
người tắm y. 

Đức Phật đã liệt kê một số ví dụ làm rõ “Sa-môn 
hạnh” của các hình thức tu khổ hạnh thời bây giờ. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 51 


1. Phái !õa thể. 


2. Phái tu bằng cách /hoa bụi và đất lên người: 
tức làm xấu và nhơ bần đi hình thể nhằm tránh tham 
ái chỉ phối, theo quan niệm của phái tu ấy. 


3. Phái tu theo nghỉ lễ tắm rứa: bằng cách tắm 
rửa ở sông Hăng - con sông thánh thiêng liêng theo 
quan điểm của người Ấn Độ. Người ta đến đó vào 
buổi sáng sớm, vào buổi tối hoặc buổi khuya để tắm 
và họ nghĩ rằng làm như vậy thì sẽ tây rửa được 
những tội lỗi mình đã làm. 

4. Phái tu ngủ đưới gốc cây: đây là hình thức tu 
không trú dưới mái nhà với các tiện nghi đầy đủ được 
che chở bảo vệ, mà chỉ nương nhờ vào một gốc cây, 
một bóng cây. 


5. Phái tu sống ngoài trời: tương tự ở trên. 


6. Phái tu đứng thăng: đây là một lỗi tu khá lạ 
lùng thuộc dạng khổ hạnh, chỉ đứng, không nằm, 
cũng không ngôi quanh năm suốt tháng. 


7. Phái tu ăn uống có định kỳ: Trong Trường Bộ 
kinh rải rác một số chỗ nói về hạnh tu theo ăn uống 
định kỳ này. Mỗi tháng ăn một lần, ba ngày ăn một 
lần hoặc một ngày ăn một lần. Hoặc một bữa chỉ ăn 
vài thìa, vài nắm, vài vốc,... tức là một lối tu mà người 
ta nghĩ rằng lập trình cho nó về chuyện ăn uống sẽ đạt 
đến một mục đích nào đó. 


52| SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


S. Phái // luyện chú: hình thức tu chuyên niệm 
chú thuật, bùa, ngải các thứ. 


9. Phái tu tập theo lỗi bện róc. 


Với những ví dụ trên, đức Phật tuyên bố phẩm 
hạnh của các vị này không phải tùy thuộc hoàn toàn 
vào hình thức bên ngoài của các pháp tu mà họ đang 
theo; cho dù mang hình tướng xuất gia từ các vị theo 
Phật giáo, hay các vị sống lõa thể, hay các vị sống 
thoa bụi vào đất, hay các vị sống theo lễ nghi tắm rửa, 
hay vị sống ở gốc cây, hay vị sống ngoài trời, hay vị 
có hạnh đứng thắng, hay vị có hạnh tu bằng ăn uống 
theo định kì, hay vị sống theo chú thuật, hay vị sống 
theo hạnh bện tóc. Những hình thức bên ngoài của 
hạnh tu đó chưa nói lên được thực chất bên trong. 


Ngài khăng định không thể dựa vào hình thức 
bên ngoài mà làm cho nội tâm vân đục được thanh 
lọc. Đoạn tiếp theo, Ngài đã liệt kê một loạt những 
điều xấu ác trong tâm một người tu hành hoặc chúng 
sinh thường xảy ra như thế nào. 


5. Này các tỳ-khưu, nếu lòng tham dục của 
người có tâm tham dục được đoạn diệt chỉ nhờ vào 
hạnh mang đại y của người mang đại y, nếu lòng sân 
của người có tâm sân được đoạn diệt, nếu lòng phân 
nộ của người có tâm phân nộ được đoạn diệt, nễu 
lòng hiểm hận của Hgười có tâm hiểm hận được đoạn 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 53 


diệt, nếu lòng giả dối của người có tâm giả dối được 
đoạn diệt, nếu lòng não hại của người có tâm não hại 
được đoạn diệt, nếu lòng tật đồ của người có tâm tát 
đồ được đoạn diệt, nếu lòng xan lẫn của người có tâm 
xan lẫn được đoạn diệt, nếu lòng man trá của người 
có tâm mạn trá được đoạn diệt, nếu lòng xảo trá của 
người có tâm xảo trả được đoạn diệt, nếu lòng ái dục 
của người có tâm ái dục được đoạn diệt, nếu tà kiến 
của người có tà kiến được đoạn diệt, (chỉ nhờ hạnh 
mang đại y của người mang đại y), thì những thân 
hữu quyền thuộc, bà con cùng một huyết thông có thể 
khiến người đó mang đại y ngay khi người đó mới 
sanh, và khuyên người đó mặc đại y như sau: "Này 
hiển nhỉ, hãy mang đại y, nếu mang đại y thì lòng 
tham dục của người có tâm tham dục sẽ được đoạn 
diệt, lòng sân của người có tâm sân sẽ được đoạn 
diệt, lòng giả dối của người có tâm giả dối sẽ được 
đoạn diệt, lòng não hại của người có tâm não hại sẽ 
được đoạn diệt, lòng tật đồ của người có tâm tật đồ sẽ 
được đoạn diệt, lòng xan lẫn của người có tâm xan 
lẫn sẽ được đoạn diệt, lòng man trá của người có tâm 
man trá sẽ được đoạn diệt, lòng xảo trá của người có 
tâm xảo trá sẽ được đoạn diệt, lòng ái dục của người 
có tâm ái dục sẽ được đoạn diệt, tà kiến của HGƯưỜI CÓ 
tà kiến sẽ được đoạn diệt chỉ nhờ mang đại y. ` Này 
các tỳ-khưu, bởi vì Ta thấy có người mang đại y 
nhưng vẫn có tâm tham dục, có tâm sân hận, có tâm 


54| SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


phân nộ, có tâm giả dối, có tâm não hại, có tâm tật 
đồ, có tâm xan lẫn, có tâm man trá, có tâm xảo trá, có 
tâm ái dục, có tâm tà kiến, nên Ta không nói rằng Sa- 
môn hạnh của người có tham dục chỉ ty thuộc vào 
hạnh mang đại y của vị ấy. 


Trước tiên, chúng ta cùng làm sáng tỏ một số 
thuật ngữ: 


- Tham dục: Người có lòng ham muốn, yêu 
thích, và muốn có được tất cả các đối tượng của sáu 
giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý mà bản thân 
thấy vừa lòng, hợp ý thì được gọi là tâm tham dục. 


- Sân hán: Khi tầm sân hận khởi lên trong một 
người, họ sẽ có trạng thái nóng nảy, oán giận. 


- Phân nộ: “Phần” cũng là một cập độ của giận, 
“nộ” thì nó biêu hiện ra mạnh hơn và thô thảo hơn. 
Hai từ này đi với nhau cũng có nghĩa tương cận với 
các từ “sân hận”, “oán giận”, “hiêm hận”. 

- Giả dối: Điều này chúng ta dễ biết dễ hiểu hơn, 
đó là tâm giả dôi, là tâm không thật. 

- Não hại: “Não” là quây rôi chứ không phải là 
bộ não, “hại” là làm tôn thương người khác, đôi tượng 
khác. Tức là quây rôi, làm hại người khác. 

- Tật đó: là tính từ chỉ cho sự ghen ghét, ganh tỊ 
và đô ky. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 55 


- Xan lẫn: Từ này hơi mù mờ một chút. Trong từ 
điển Hán lẫn từ điển Việt, cũng như từ điển Hán-Việt 
không có từ phiên âm chữ “xan” với nghĩa tham lam. 
Chữ “xan” theo từ điển tiếng Việt với nghĩa: trống 
trải, đưa ra ngoài. Chữ “lẫn” phía sau thì có một từ 
nhưng không phải “lẫn” mà là “lận”. “Lận” có nghĩa 
là keo bẩn, keo kiệt, hạ tiện. Rất có thể chữ “xan” này 
là từ được đọc trại ra của chữ “tham”, giống như chữ 
“lận” được đọc chệch thành “lẫn”. Vì vậy có thê là do 
quá trình sinh hóa của ngôn ngữ, bị ảnh hưởng cách 
phát âm của vùng, miền nên tạo thành chứ trong từ 
điển và từ nguyên (từ gốc) không có. Cũng như trong 
cộng đồng Phật giáo chúng ta có từ “tàm quý” hay 
đọc quen miệng. Nhưng trong từ điển không có chữ 
“quý” nào theo nghĩa Phật học chúng ta hiểu, mà là từ 
“úy”. Có lẽ do cách đọc trại ra, nhất là người miền 
nam có cách phát âm chữ “Q” tương tự nên chữ “úy” 
trở thành “quý” là một ví dụ. Một đẳng phát âm và 
một đẳng shi lại, cuối cùng ra hậu quả là chúng ta có 
chữ “quý” mà gốc của nó trong Hán Việt là “úy” - sợ 
hãi. Từ “xan lẫn” rất có thể là “tham lận”, nói theo 
ngôn ngữ hiện tại có nghĩa là ky bo, bón rít, hà tiện. 


- Xảo trá, man trá: “Trá” là lừa dối. “Man” là 
lừa dối, giấu giếm, che dấu. “Xảo” nghĩa là khéo léo, 
hay ho. “Xảo trá” là khéo lừa đối, khéo qua mặt người 
khác. “Man trá” là che đậy, lừa dối. 


56 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


- Ái dục: là yêu mến, yêu thích. Ái dục là sự yêu 
mến mạnh hơn ham thích. 


- Tà kiến: nghĩa chung là cái thấy biết lệch lạc, 
cục bộ, không đúng sự thật. Cục bộ tức là một góc 
nhìn riêng nào đó, có thể đúng trong góc nhìn đó 
nhưng khi ở những góc khác nó không đúng, hoặc so 
với toàn cục thì nó chỉ là một phần của sự thật. Như 
người ta thường có câu: “Nửa cái bánh mì thì vẫn là 
bánh mì, nhưng nửa sự thật thì không phải là sự thật”. 
Theo kinh Phạm Võng, trong Trường Bộ kinh, thời 
đức Phật có đến 62 chủ thuyết tà kiến khác nhau. 


Vậy những ác bất thiện pháp trong tâm của một 
người không thể được đoạn diệt “ch nhờ vào hạnh 
mang đại y của người mạng đại y `. 


Này các tỳ-khưu, nếu lòng tham dục của người 
có tâm tham dục được đoạn diệt chỉ nhờ hạnh lõa thể 
của người lõa thể,...; chỉ nhờ hạnh thoa Đụi và đất 
của người sống theo hạnh thoa bụi và đất,...; chỉ nhờ 
hạnh lễ nghỉ tắm rửa của người sống theo hạnh lễ 
nghỉ tăm rửa,...; chỉ nhờ hạnh sống dưới gốc cây của 
người sống dưới gốc cây,...; chỉ nhờ hạnh sống ngoài 
trời của người sống ngoài trồi,...; chỉ nhờ hạnh sống 
đứng thắng của người sống đứng thẳng,...; chỉ nhờ 
hạnh ăn uống có định kỳ của người sống ăn uống có 
định kỳ,..;. chỉ nhờ hạnh sống theo chú thuật của 
người sống theo chú thuật.,... 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 57 


Này các tỳ-khưu, nếu lòng tham dục của người 
có tâm tham dục đoạn diệt chỉ nhờ hạnh bện tóc của 
Hgười sống theo hạnh bện tóc; nễu lòng sân hận của 
người có tâm sân hận...; nếu tà kiến của người có tà 
kiến được đoạn diệt (chỉ nhờ hạnh của người sống 
theo hạnh bện tóc), thì những thân hữu quyền thuộc, 
bà con cùng một huyết thông có thể khiển người đó 
bên tóc; ngay khi người đó mới sinh, và KhuyÊn người 
đó bện tóc như sau: “Này hiển nhỉ, hãy bên tóc; nếu 
bện tóc thì lòng tham dục của người có tâm tham dục 
sẽ được đoạn diệt, lòng sân của người có tâm sân sẽ 
được đoạn diệt, lòng giả dối của người có tâm giả dối 
sẽ được đoạn diệt, lòng não hại của người có tâm não 
hại sẽ được đoạn diệt, lòng tát đồ của người có tâm 
tật đồ sẽ được đoạn diệt, lòng xan lẫn của HGƯưỜI CÓ 
tâm xan lẫn sẽ được đoạn diệt, lòng man trá của 
người có tâm man trá sẽ được đoạn diệt, lòng xảo trá 
của người có tâm xảo trá sẽ được đoạn diệt, lòng ái 
dục của người có tâm ái dục sẽ được đoạn diệt, tà 
kiến của người có tà kiến sẽ được đoạn diệt, chỉ nhớ 
sống theo hạnh bện tóc". Này các tb-khưu, bởi vì Ta 
thấy có người theo hạnh bện tóc nhưng vẫn có tâm 
tham dục, có tâm sân hán, có tâm phân nộ, có tâm giả 
dối, có tâm não hại, có tâm tật đồ, có tâm xan lẫn, có 
tâm man trá, có tâm xảo trá, có tâm ái đục, có tà kiến, 
nên Ta không nói rằng Sa-môn hạnh của người theo 
hạnh bện tóc chỉ tìy thuộc vào hạnh bện tóc của Vị ấy. 


58 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Rõ ràng là ví dụ đức Phật đưa ra hơi hóm hỉnh ở 
chỗ quyền thuộc, hoặc cha mẹ của các vị ẫy có thê 
ngay khi người đó vừa được ra đời mang đại y, hoặc 
đưa các hình thức tu tập bên ngoài choàng lên người 
của người đó và với suy nghĩ rằng chỉ cần như vậy 
thôi họ có thể thanh lọc được tất cả cấu uề nội tâm 
như là tham, sân, tật đồ, hiềm hận, tham lẫn, tà kiến... 


Sau khi trình bày như trên, đức Phật đã kết luận: 
hình thức bên ngoài có thế nào đi nữa, nếu không thực 
hành những phương pháp, những thiện pháp để thanh 
lọc nội tâm thì chắc chắn một vị Sa-môn sẽ không 
xứng danh là Sa-môn, một vị Bà-la-môn sẽ không 
xứng danh là vị Bà-la-môn, vị ty-khưu sẽ không xứng 
danh vị tỳ-khưu. Các vị ấy sẽ bị những cấu uế, những 
tỳ vết, những lỗi lầm trong đời sống của mình. Do 
những điều này không được thanh lọc, không được 
đoạn diệt, chắc chăn tương lai của vị ẫy dễ rơi vào 
đọa xứ, rơi vào ác thú, rơi vào khổ cảnh. 


Vậy phải thực hành như thế nào mới xứng đáng 
là bậc Sa-môn? 

Đức Phật dạy như sau: 

6. Này các t)-khưu, thể nào là tb-khuưu thực hành 
các pháp môn xứng đáng bác Sa-môn? Này các t- 
khưu, đối với tỳ-khưu có tâm tham dục và lòng tham 
dục được đoạn diệt, có tâm sân và lòng sân hận được 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 59 


đoạn diệt, có tâm phẫn nộ và lòng phẫn nộ được đoạn 
diệt, có tâm hiểm hận và lòng hiểm hận được đoạn 
diệt, có tâm giả dối và lòng giả dối được đoạn diệt, có 
tâm não hại và lòng não hại được đoạn diệt, có tâm 
tật đồ và lòng tật đó được đoạn diệt, có tâm xan lần 
và lòng xan lẫn được đoạn diệt, có tâm man trá và 
lòng man trá được đoạn diệt, có tâm xảo trá và lòng 
xảo trá được đoạn diệt, có tâm ái dục và lòng ái dục 
được đoạn diệt, có tà kiến và tà kiến được đoạn diệt. 
Này các t)-khưu, Ta nói rằng, nếu vị ấy thực hành các 
pháp môn xứng đáng bậc Sa-môn, thì có thể đoạn diệt 
được những cầu uễ cho Sa-môn, những tỳ vết cho Sa- 
môn, những lỗi lâm cho Sa-môn, đọa sanh vào đọa 
xứ, sự thọ lãnh các ác thú. 


Chúng ta cân làm rõ hai thuật ngữ là “cầu uê” và 
“khiêm khuyêt”. 
Mà 


- Cấu uế: nghĩa là những dơ bân, nhơ nhớp, bất 
tịnh ở trong tâm một vị tu hành. 


- Khiếm khuyết: là những thiểu sót, có nhưng 
chưa đủ. Tức là, mặc dù vị đó có những mặt ôn nhưng 
cần bổ túc thêm những điều còn thiếu sót về nhiều 
mặt trong đời sống của một người tu hành. Chăng hạn 
như về oai nghi tế hạnh, về ứng xử trong đời sống với 
mọi người, những hiểu biết về pháp, về lời dạy của 
đức Phật, về các quy định trong đời sống của người 
xuất gia cần nắm vững như thế nào và phải biết cách 


60 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


giúp đỡ người khác, hướng dẫn thế hệ sau khi mình là 
người đi trước,... Rất nhiều thứ mà một vị xuất gia tu 
học cần phải có, ngoài việc thanh lọc, làm thanh tịnh 
những cấu uề trong nội tâm. Việc cần bồ sung những 
thiện pháp tốt đẹp mà mình chưa có là cần thiết. Cũng 
như cần chú ý những vi phạm, vấp ngã trong đời sống 
xuất gia. 


Trong bài kinh này, mặc dù đức Phật không đề 
cập cụ thể phải tu tập cái gì. Nhưng theo tuyên ngôn 
đầu tiên đức Phật đã chia xẻ với các vị trong nhóm 
Kiều-Trằn-Như, và đó cũng là nội dung xuyên suốt 45 
năm hoằng pháp của Ngài thì giáo pháp này được xây 
dựng trên nền tảng liên hệ đến Khổ và chấm dứt Khô. 
Và để chấm dứt Khổ, thì việc thực hành là đi theo con 
đường giải thoát giác ngộ, được đức Phật giảng giải 
rất rõ trong Đạo đề là Bát Chánh đạo. Cho nên, vị tỳ- 
khưu phải hiểu rõ tám thành tố ở trong con đường giải 
thoát giác ngộ đó: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, 
Chánh niệm, và Chánh định là gì và sống thực hành 
theo con đường giác ngộ mà đức Phật đã dạy. Như 
vậy VỊ ẫy sẽ dần dần tịnh hóa, thanh lọc tâm mình và 
đoạn diệt được tham, sân, phẫn nộ, tà kiến, hiềm hận, 
thù oán,... ở trong tâm. 


Sau khi đã chấm dứt được các ác pháp, tức loại 
trừ được 12 tâm xấu ác, nhờ thực hành Bát Chánh đạo 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 61 


và không còn câu uê, tỳ vết, lỗi lâm và không còn đọa 
sinh vào các cảnh ác xâu thâp kém, vị tỳ-khưu sẽ thây 
tự ngã của mình được gột sạch tât cả các điêu ác. 


Z. VỊ ấy thấy tự ngã được gột sạch tất cả những 
ác, bắt thiện pháp và vị ấy thấy tự ngã được giải 
thoát. Do thấy tự ngã được gột sạch tất cả những ác, 
bất thiện pháp áy, do thấy tự ngã được giải thoát nên 
hân hoan sanh; do tâm hân hoan nên hỷ sanh; do hý 
nên thân được khinh an; do thân khinh an nên lạc thọ 
sanh; do lạc thọ nên tâm được định tĩnh. 

Đây là một tiễn trình nội tâm của một vị khi thân 
tâm đã đoạn tận các cấu uế, cảm nhận được mình đã 
buông bỏ gánh nặng trong tâm xuống, những ràng 
buộc trước kia đã tháo gỡ ra được. Khi một người 
cảm giác răng tự ngã được giải thoát, thì cũng giống 
như người đã bị nợ nần nhiều năm tháng, bị chủ nợ 
đòi, nhục mạ hoặc thậm chí đánh đập, giờ đã giải 
quyết xong nợ nần. Hay như người bệnh đã bị đau 
đớn khi bị bệnh hành hạ nhiều năm tháng bây giờ 
vượt qua được. Hay người bị giam giữ trong tù nay 
được ra khỏi ngục tù. Hay một người có mắt nhưng 
nhiều năm ở trong bóng tối, không có ánh mặt trời, 
không có ánh sáng, mà có người mang đèn sáng đến 
soi sáng cho. Nhờ có đèn mà người đó có thể nhận ra 
phương hướng và có thê ra khỏi phòng. Những ví dụ 
này hết sức cụ thể và đễ hiểu mà đức Phật thường dẫn 
chứng cho những trường hợp như thế này. 


62 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Các trạng thái tâm dần dần được trở nên vi tế 
hơn được diễn đạt từ hân hoan, dẫn đến hỷ sanh, rồi 
đến khinh an, lạc thọ và sau cùng là đjnh rfĩnh. Từ 
“hân hoan” chỉ cho trạng thái vui sướng của một 
người khi thoát được các điều xấu ác, hoặc vượt qua 
được mọi điều trói buộc. Sau khi sự bồng bột của hân 
hoan lắng xuống, bắt đầu đi vào định tĩnh, an tĩnh thì 
lúc ấy tâm vị này giống như hỗ nước đã lắng xuống 
không còn những sóng gợn trên bề mặt nước nữa, 
không còn xao động và hoàn toàn thanh tịnh. 


Bằng cái biết của mình, với tâm định tĩnh như 
vậy vị tỳ-khưu hướng tâm an tịnh khắp mười phương 
xứ, được trong kinh diễn tả như sau: 


6. Vị ấy an trú biến mãn một phương với tâm 
câu hữu với từ, cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, 
phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không 
hận, không sân. 

9. Vị ấy an trú biến mãn một phương với tâm 
câu hữu với bị, cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, 
phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 63 


mãn với tâm câu hữu với bi, quảng đại vô biên, không 
hận, không sân. 

10. Vị ấy an trú biến mãn một phương với tâm 
câu hữu với hỷ, cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, 
phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với hỷ, quảng đại vô biên, không 
hận, không sân. 

11. Vị ấy an trú biến mãn một phương với tâm 
câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 

12. Này các tỳ-khưu, ví nhự một hô sen có nước 
ÍrOHĐ, CÓ HƯỚC HGỌI, CÓ HHưỚC mắt, CÓ HHỚC rong 
sáng, có bờ hỗ khéo sắp đặt, đẹp đẽ. Nếu có người từ 
phương Đông đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng 
bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đẳng họng, khát nước. 
Người ấy đi đến hồ sen ấy giải trừ khát nước và giải 
trừ nóng bức. 

Nếu có người từ phương Tây đi đến, bị nóng bức 
áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng 


64 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


họng, khát nước, người đây đi đên hồ sen áy, giải trừ 
khát nước, giải trừ nóng bức. 

Nếu có người từ phương Băc đi đến, bị nóng bức 
áp đáo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô có, đăng 
họng, khát nước, người đây đi đên hồ sen áy, giải trừ 
khát nước, giải trừ nóng Đức. 

Nếu có người t phương Nam đi đến, bị nóng 
bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cô, 
đăng họng, khát nước, người ây đi đên hô sen áy, giải 
trừ khát nước, giải trừ nóng bức. 

Nếu có người từ bát cứ ở đâu đi đên, bị nóng 
bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cô, 
đăng họng, khát nước, người ây đi đên hô sen áy, giải 
trừ khát nước, giải trừ nóng bức. 

Ở đây xin giải thích để dễ hiểu hơn, đó là vị tỳ- 
khưu với cái biệt của mình hướng tâm đên khắp mười 
phương băng bôn loại tâm tự thân của vị ây, gôm: 


1. Tâm từ: tâm thương yêu dịu dàng, đồng cảm 
với tất cả chúng sanh. 


2. Tâm bi: tâm thương xót, ân cân đôi với tât cả 
chúng sanh. 


3. Tâm hỷ: tâm hoan hỷ chia xẻ, không có ganh 
ty, đó ky với hạnh phúc, thành công của người khác. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 65 


4. Tâm xả: Tâm định tính, trong sáng, quân 
bình, không còn bị dao động trước các giá trị hơn 
thua, đúng sai, được mất... 

Tâm “quảng đại, vô biên ” là tầm không còn bị 
hạn chế hay bị ảnh hưởng bởi bắt kỳ ranh giới nào. 

Có một vị thiền sư khi đề cập đến vai trò của 
tâm định tĩnh, ví nó “như bình bát rồng ”, bên trong 
không có gì cả. Trí tuệ hay “cái biết” được ví như 
thức ăn được để trong bình bát. Tâm định tĩnh là tâm 
được xem như đã gạn lọc, đã chắt, đã đồ ra hết tất cả 
các cấu uế, phiền não. Nó chỉ còn trạng thái rỗng 
lặng, yên tĩnh. Giá trị của nó được hiểu như vậy. Bên 
cạnh đó, Tuệ chính là khả năng soi sáng, thấy rõ bản 
chất của hiện tượng, sự vật, pháp giới,... ví như thức 
ăn được chứa trong bình bát ấy. Một vị tu hành sau 
khi tâm đã đạt mức độ định tĩnh, rồi với tâm định tĩnh 
đó và cái biết đầy từ ái, bi mẫn, hoan hỷ, thanh thản 
và hướng về mười phương xứ; một năng lực tâm hoàn 
toàn không hận, không sân, mang lại sự mát mẻ cho 
khắp cùng thế giới. 

13. Cũng vậy, này các tỳ-khưu, nếu có người từ 
gia đình Sát-đế-lj xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, vị ấy đi đến Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
dạy, sau khi tu tập từ, bị, hỷ, xả, nội tâm được định 
tĩnh, ta nói rằng chính nhờ nội tám định tĩnh, vị ấy 
thực hành các pháp môn xứng đáng bậc Sa-mÔn. 


66 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Nếu vị ấy từ gia đình Bà-la-môn xuất gia,...; f 
gia đình Phệ-xá xuất gia,...; từ gia đình Thủ-đà xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy đi đến 
Pháp và Luật do Như Lai thuyết dạy, sau khi tu tập 
từ, bị, hỷ, xả, nội tâm được định tĩnh, Ta nói rằng 
chính nhờ nội tâm định tĩnh, vị ấy thực hành các pháp 
môn xứng đáng bậc Sa-mÔn. 


Nếu từ gia đình Sảt-đế-lj xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, sau khi đi đến Pháp và Luật do 
Như Lai thuyết dạy, nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, Vị ấy 
ngay trong hiện tại, tự mình chưng tri, chứng ngộ và 
thành đạt vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. VỊ ấy 
thành Sa-môn nhờ đoạn diệt các lậu hoặc. 


Nếu từ gia đình Bà-la-môn xuất gia,...; fỪ gia 
đình Phệ xá xuất gia,... từ gia đình Thủ đà xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi đi đến Pháp 
và Luật do Như Lai thuyết dạy, nhờ đoạn trừ các lậu 
hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình chứng trì, 
chứng ngộ và thành đạt vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, vị ấy thành Sa-môn nhờ đoạn diệt các lậu hoặc. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các tỳ-khưu ấy 
hoan hỷ, tín thọ lời Thể Tôn dạy. 

Thời đức Phật, ở Ân Độ, xã hội có bốn giai cấp 
chính là Sát-đé-l¡, Bà-la-môn, Phệ xá và Thủ đà. Sau 
khi các vị tu tập theo lộ trình đức Phật chỉ dạy thực 
hành Bát Chánh đạo và sau đó phát triển từ, bi, hỷ, xả 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 67 


mở rộng phát triển tâm quảng đại, không hận, không 
sân hướng đến muôn loại chúng sanh nhờ định tĩnh. 
Do vậy, vị ẫy sẽ đoạn trừ được bốn loại lậu hoặc 
(trầm luân) đó là: Dục lậu, Hữu lậu, Kiến lậu và Vô 
minh lậu. Ở đây, “lậu” được hiểu là cấu uễ dơ bần, rỉ 
ra, tươm ra, chảy ra, tức toàn những pháp bất thiện 
xấu ác. Đây là những tính chất hay nội dung ở trong 
nội tâm chúng sanh. 


- Đục lậu: những ham muốn về thế giới dục 
thông qua sáu căn quyền đối với sáu đối tượng. Và nó 
hiện ra trên năm loại tham muốn, đó là: tài, sắc, danh, 
thực, thụy. 


- Hữu lậu: ham muôn tôn tại lâu dài, muôn sông 
lâu, thậm chí muôn tôn tại như các vị ở cõi trời,... dân 
đên cột trói chúng sanh trong vòng sinh tử luân hôi. 


- Kiến lậu: cái thây biết lệch lạc như các loại tà 
kiến, quan điểm cố chấp hoặc lệch lạc do không thấy 
bản chất nguồn gốc khổ đau là cái gì, và những đánh 
giá, phê phán sự vật trên các quan điểm riêng biệt, 
chật hẹp và bị cột trói mãi như vậy. 


- Vô mình lậu: không sáng suốt, tỉnh táo ngay 
trong mỗi phút, mỗi giây, khoảnh khắc đang là, bị 
tham sân làm chủ, cột trói và chi phối dẫn đến đắm 
chìm. 


68 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Trên đây là bốn loại lậu hoặc cần phải vượt qua. 
Nếu ngay trong hiện tại tự mình thấy ra và biết ra 
(thuật ngữ Hán Việt Phật học gọi là chứng frí và 
chứng ngộ), buông bỏ mọi trói buộc thô lẫn tế trên cả 
hai phương diện Tâm và Tuệ - nghĩa là thành tựu Vô 
lậu tâm giải thoát, thành tựu Vô lậu tuệ giải thoát, 
chấm dứt được tất cả mọi phiền não, sở tri chướng và 
hoàn thành được mục đích của đời sống xuất gia tu 
hành. 


Xin nhắc lại đoạn cuối này đức Phật đưa ra ví dụ 
hình ảnh hồ sen có sức thu hút và giải nhiệt, giải khát, 
giải thoát khô đau hoặc bị áp bức bởi năng, gió nóng 
hoặc sức nóng do bộ hành cho tất cả những người bộ 
hành đi ngang qua đó sau khi được uống nước, được 
tắm mát, được ăn gương sen hoặc đắm mình trong 
nước lạnh để giải tỏa cái nóng của nhiệt thì người bộ 
hành sẽ cảm thấy thoải mái nhờ hồ sen này. 


Cũng vậy, những người xuất thân từ nhiều giai 
cấp xã hội khi đến với giáo pháp của đức Phật, nếu vị 
ấy thực hành theo Bát Chánh Đạo và thực hành phát 
triển tâm mình theo cái biết về từ, bị, hỷ, xả trọn vẹn 
đối với thế giới bằng tâm quảng đại vô biên không 
hận, không sân thì vị ấy sẽ có tâm định tĩnh. Khi đó vị 
ấy có thê đoạn trừ các lậu hoặc và thành tựu mục đích 
của đời sống xuất gia, chứng tri chứng ngộ bằng cách 
thấy ra sự thật, bản chất của vẫn đề. Từ đó có được 
tuệ giải thoát và tâm giải thoát. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 69 


Trên đây là toàn bộ nội dung từ đầu đến cuối của 
bài kinh được dịch là Tiểu kinh Xóm Ngựa. Phần chia 
xẻ bài kinh xin được chấm dứt ở đây. Hy vọng sau khi 
nghe những lời chia xẻ này quý vị sẽ ít nhiều lãnh hội 
được hoặc nắm được nội dung, ý nghĩa của bài kinh 
mà đức Phật đã giảng cho chư tỳ-khưu vào thời điểm 
ấy ở Anga. Bài kinh này có giá trị lớn với người xuất 
gia, tuy nhiên sẽ hơi xa lạ với một số vị Phật tử tại gia 
vì nó không thiết thực lắm. Rõ ràng không phải pháp 
thoại nào đức Phật thuyết giảng đều nhắm đến đối 
tượng là tất cả mọi người mà chỉ có một số đối tượng 
phù hợp (có khi là một người, có khi là một nhóm 
người). Trong trường hợp này đối tượng được đức 
Phật thuyết giảng là chư tỳ-khưu tại Anga. Sau khi 
nghe xong những vị này thực sự đạt được lợi lạc, có 
được lợi lạc khi hiểu đúng về cách diệt trừ các cầu uế 
trong nội tâm để xứng với tên gọi Sa-môn hoặc tỳ- 
khưu. 


Sơi sáng lời dạy của đức Phật - số 2, năm 2020. 


70 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


KINH NHIÊU CẢM THỌ 


(BAHUVEDANTVA SUTT4) 
Trung Bộ kinh, bài số 59 


®~ ¬c sCtv‡ {Ø?ez 2z © 


Hôm nay chúng ta học bài thứ ba trong chương 
trình Soi sáng lời dạy của đức Phật. Bài kinh hôm nay 
được chọn trong bản dịch cũ của Hòa thượng Thích 
Minh Châu là kinh Đa Thọ, sau này được chuyển qua 
từ thuần Việt là kinh Nhiều Cảm Thọ. Tiếng Päli là 
BahuvedarTya sutta. Cũng như hai bài kinh trước, 
trình tự giảng cũng sẽ theo thứ tự: thứ nhất là địa 
điểm, thứ hai là đối tượng nghe, thứ ba là người giảng 
và thứ tư là nội dung. Đặc biệt với bài kinh này, 
chúng ta có thêm phần duyên khởi của bài kinh. 


Đây là bài kinh thứ 59 của hệ thống Trung Bộ 
kinh. Địa điểm được đức Phật thuyết giảng là một nơi 
khá quen thuộc, mà theo sử liệu thống kê thì đây là 
địa điểm mà đức Phật nhập hạ nhiều lần nhất (khoảng 
hai mươi lần). Đó chính là Kỳ Viên tịnh xá hay còn 
gọi là vườn Kỳ-Đà. Địa điểm được xem là trung tâm 
hoằng pháp bền bỉ nhất, lâu dài nhất có sự hiện diện 
của đức Phật. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT bối 


Bài kinh này có người nghe chính là ngài A- 
Nan. Duyên khởi của bài kinh là do ngài A-Nan được 
chứng kiến cuộc tranh luận giữa tôn giả Udãyï với 
một cư sĩ thợ mộc có biệt hiệu là “Thợ mộc năm 
món”, tiếng Päli là Pañcakanga, và ngài đã thuật lại 
cho đức Phật nghe câu chuyện đó. Vì lý do đó, đức 
Phật đã thuyết giảng bài kinh này. 


Giới thiệu sơ về hai nhân vật: 


- Thợ mộc Pañcakanga: “Pañca” nghĩa là năm, 
và “aủga” tiếng Pãli là chi, phần, món,... tức là một 
thành phần nhỏ trong một nhóm lớn, một tô hợp, một 
tập hợp. VỊ thợ mộc này sở dĩ có danh xưng như vậy 
vì thường đi đâu ông cũng mang theo năm món đồ 
nghề của mình. Ông vốn là thợ mộc của vua Pasenadi 
(Ba-Tư-Nặc) của xứ Kosala (Kiều-Tát-La). Đây là 
quê hương của công nương Yasodharã (Gia-Du-Đà- 
La) và Devadatta (Đè-Bà-Đạt-Đa). Người thợ mộc 
này được gọi là “Thợ mộc năm món" vì đi đâu cũng 
mang theo đủ đồ nghề của mình. Vị cư sĩ này là đệ tử 
trung kiên của Tam Bảo, của đức Phật và có tính thích 
tranh biện, thích chất vấn, thích hỏi, tìm hiểu về Phật 
Pháp với các vị nồi tiếng. 

- Tôn giả Udãyï (Uu-Đà-Di): VỊ này có hai biệt 
danh ngoài tên UdãyT, còn được gọi là Mahã UdãäyT và 
Pandita Udãy. “Pandita” có nghĩa là hiền trí, là vị có 
đạo hạnh, có sở học uyên thâm về Phật Pháp. Sở dĩ vị 


72 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


này có danh xưng như vậy vì ngài có khả năng thuyết 
pháp, thu hút đám đông bằng các pháp thoại khéo 
truyền đạt của mình. Vị này vốn ở tại Kapilavatthu 
(Ca-Tỳ-La-Vệ), quê hương đức Phật. Trong lần cuối 
cùng đức Phật trở về quê hương, Ngài đã thu phục 
quyến thuộc của mình bằng một sự kiện phi thường, 
lần đó Ngài thi triển thần thông để nhiếp phục quyến 
thuộc. Quý vị nào đã đọc những câu chuyện về cuộc 
đời của đức Phật chắc còn nhớ cuộc thi triển thần 
thông đó. Hôm ấy, những ai đặt niềm tin vào đức Phật 
thì không bị đám mưa máu ở trên không đồ xuống - 
trận mưa đỏ có màu sắc như máu vậy. Còn những ai 
tâm bị dao động và không có niềm tin thì người đó bị 
ướt, mặc dầu cùng ngôi chung trong một chỗ. Tôn giả 
Udãyï bấy giờ chứng kiến phép lạ của đức Phật nên 
khởi tín tâm và sau đó xin Ngài cho xuất gia. Chẳng 
bao lâu, nhờ hành trì theo con đường giác ngộ, giải 
thoát vị đó đã lần lượt hoàn thành mục đích của mình 
và trở thành một vị A-la-hán. 


Trong bài pháp thoại này chúng ta sẽ thấy hai 
bên đều đưa ra quan điểm và không đồng tình với 
nhau. Không phải chỉ lần này, người thợ mộc này đã 
có không Ít số lần tranh biện với một số tôn giả khác, 
chăng hạn như đối với ngài Anuruddha (A-Nậu-Lâu- 
Đà), tôn giả Abhiya Kaccãna, ngay tại trong nhà của 
vị đó, khi vị cư sĩ đó mời hai vị tôn giả này về nhà 
cúng dường trai phạn. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |73 


Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của 
bài kinh. 


1. Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Sävathi (Xá-Vệ), 
Jetavana (Rừng Kỳ-Đa), tỉnh xã ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). 


2. Rồi người thợ mộc Pañcakanga (Ngũ Phần) 
đến Tôn giả Udayr (Uu-Đà-D)), sau khi đến, đánh lễ 
ngài rồi ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một 
bên, người thợ mộc Pafñcakanga thưa tôn giả Uday1: 


3. - Thưa tôn giả Udäyï, Thể Tôn thuyết có bao 
nhiêu thọ 2 


- Này gia chủ, Thể Tôn thuyết có ba thọ: lạc thọ, 
khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này gia chủ, ba thọ này 
được Thế Tôn nói đến. 


-_ Thưa tôn giả Udäyï, Thế Tôn không thuyết ba 
thọ. Thế Tôn chỉ thuyết hai thọ: lạc thọ, khổ thọ. Thưa 
tôn giả, bắt khổ bất lạc thọ này, Thế Tôn thuyết là tối 
thắng lạc đối với vị đã chứng được tịch tịnh. 

Khởi đầu bài kinh cho biết đức Phật đang ở tại 
Sãvatthi, rừng Jetavana, trong tịnh xá của ông Cấp Cô 
Độc, và thợ mộc Pañcakaiga đến gấp tôn giả Udãy. 
Ở đó, sau khi đảnh lễ ngài thì ngồi xuống một bên. 


74 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Đây là thủ tục xã giao khi gặp nhau giữa một vị xuất 
gia và một vị Phật tử tại gia. 


Chúng ta lưu ý mạch nói chuyện: ngài UdãyI, 
theo câu hỏi của cư sĩ này, cho biết ngài nghe đức 
Phật thuyết có ba thọ: lạc thọ, khổ thọ và bất lạc bất 
khổ thọ. Chúng ta sẽ không giải thích nghĩa của lạc 
thọ do ý nghĩa của nó liên quan đến một chuỗi giải 
thích sau này của đức Phật Nhưng vị cư sĩ 
Pañcakañga này không đồng ý với ngài UdãyT vì như 
ông biết thì đức Phật chỉ thuyết hai thọ là lạc thọ và 
khổ thọ, nhưng ông nghĩ rằng đức Phật có nói đến thọ 
thứ ba là bất khổ bắt lạc. Theo ông thì bất khổ bắt lạc 
thọ mà đức Phật nói đó là tối thắng lạc, chỉ những vị 
tịch tịnh (triệt ngộ) rồi mới có thọ này. 

Lân thứ hai, tôn giả Udãyï nói với người thợ 
mộc Pañcakanga: 

- Này gia chủ, Thế Tôn không thuyết hai thọ. Thế 
Tôn thuyết ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. 
Này gia chủ, ba thọ này được Thế Tôn nói đến. 

Lân thứ hai, người thợ mộc Pañcakanga thưa 
tôn giả Uday1: 

- Thưa tôn giả Udäyï, Thể Tôn không thuyết ba 
thọ. Thế Tôn chỉ thuyết hai thọ: lạc thọ, khổ thọ. Thưa 
tôn giả, bắt khổ bất lạc thọ này, Thế Tôn thuyết là tối 
thắng lạc đối với vị đã chứng được tịch tịnh. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |75 


Lân thứ ba, tôn giả Udãyï nói với người thợ mộc 
Pañcakanga: 

- Này gia chủ, Thế Tôn không thuyết hai thọ. Thể 
Tôn thuyết ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bắt lạc thọ. 
Này gia chủ, ba thọ này được Thế Tôn nói đến. 


Lân thứ ba, người thợ mộc Pañcakanga thưa tôn 
giả Uday1: 

- Thưa tôn giả Udãy, Thể Tôn không thuyết ba 
thọ. Thế Tôn chỉ thuyết hai thọ: lạc thọ, khổ thọ. Thưa 
tôn giả, bắt khổ bất lạc thọ này, Thế Tôn thuyết là tối 
thắng lạc đối với vị đã chứng được tịch tịnh. 


Như vậy, Tôn giả UdäyT không thể thuyết phục 
được thợ mộc Pañcakanga. Và thợ mộc Pañcakanga 
cũng không thể thuyết phục được Tôn giả Udäyï. 


Đến lần thứ ba, tôn giả UdãyT một lần nữa không 
đồng tình với thợ mộc Pañcakañga và khẳng định Thế 
Tôn không thuyết hai thọ mà thuyết ba thọ. Đó là điều 
chính ngài được nghe đức Phật. 


Và người thợ mộc Pañcakanga cũng giữ nguyên 
lập trường của mình, quan điêm của mình. 

Có thê việc trao đôi quan điêm này giữa hai vị 
vẫn còn tiếp tục, nhưng vì con số ba là con sô nhiều 
và vừa đủ, nên đoạn tranh luận này được cắt ngang 


76 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


đây, hai bên không đồng quan điểm với nhau, rồi cư 
sĩ Pañcakansa từ giã tôn giả UdãyT và ra đi. 

Tình cờ chứng kiến cuộc tranh cãi và bất đồng 
quan điểm của hai bên, ngài A-Nan cũng không tự 
mình giải quyết vấn đề được. Do vậy, ngài mới tìm 
đến đức Phật. Chúng ta đi tiếp: 


4. Tôn giả Ananda nghe được cuộc đàm thoại 
này giữa tôn giả Udãyï với thợ mộc Pañcakanga. Rồi 
tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ 
Thể Tôn rồi ngôi xuống một bên, sau khi ngôi xuống 
một bên, tôn giả Ananda thuật lại Thế Tôn rõ toàn 
diện cuộc đàm thoại giữa tôn giả UdayT và thợ mộc 
Pañcakanga. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với tôn 
giả Ananda: 

5. - Này Ananda, dâu cho pháp môn của Udãyï 
là đúng, nhưng thợ mộc Pafñcakanga không chấp 
nhận. Dâu cho pháp môn của người thợ mộc 
Pafñicakanga là đúng, nhưng UdãyT không chấp nhận. 
Này Ananda, hai thọ được Ta nói đến tùy theo một 
pháp môn; ba thọ được Ta nói đến tùy theo một pháp 
môn; năm thọ được Ta nói đến tùy theo một pháp 
môn; sáu thọ được Ta nói đến tùy theo một pháp môn; 
mười tám thọ được Ta nói đến tùy theo một pháp 
môn; ba mươi su thọ được Ta nói đến tùy theo một 
pháp môn; một trăm lẻ tám thọ được Ta nói đến tùy 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |77 


theo một pháp môn. Như vậy, này Ananda, pháp được 
Ta thuyết giảng tùy theo pháp môn. 


Này Ananda, vì pháp được Ta thuyết giảng tùy 
theo pháp môn như vậy, nên đổi với những ai không 
chấp nhận, không tán đồng, không tùy hỷ những điểu 
được khéo nói, khéo thuyết, khéo trình bày cùng nhau, 
thời sự kiện này sẽ xẩy ra: họ sẽ sống đấu tranh, khẩu 
tranh, luận tranh, đả thương nhau với những binh khí 
miệng lưỡi. Như vậy, này Ananda, pháp được Ta 
thuyết giảng tùy theo pháp môn. Này Ãnanda, vì pháp 
được Ta thuyết giảng tùy theo pháp môn như vậy, nên 
đối với những ai chấp nhận, tản động, tùy hỷ những 
điều được khéo nói, khéo thuyết, khéo trình bày cùng 
nhau, thời sự kiện này sẽ xảy ra: họ sẽ sống hòa họp, 
tán đồng, tùy hỷ với nhau, nh nước với sữa, và nhìn 
nhau với cặp mắt tương ải. 


Hai đoạn này chúng ta phải làm rõ vì nó là nội 
dung quan trọng của bài kinh này. 


Thứ nhất là thuật ngữ “pháp môn” được dùng. 
Khi đọc bài kinh này, dựa theo nội dung và mạch tư 
tưởng, nên chúng tôi đã phải tra cứu lại để xem chữ 
“pháp môn” được dịch từ chữ gốc Pãli gì. Lâu nay 
chúng ta thường hiểu pháp môn là một phương pháp 
tu tập, hoặc một hệ thống tu tập, hoặc một con đường 
tu tập. Nhưng trong nội dung của bài kinh này là nói 
đến các cảm thọ, và trong đoạn đức Phật giảng cho 


78 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


ngài A-Nan chúng ta thấy đức Phật lần lượt đi từ hai 
thọ cho đến một trăm lẻ tám thọ. Vậy thì chữ “pháp 
môn” được dùng ở đây khi dịch ra có chuẩn xác 
không? Chúng tôi đã tìm hiểu lại và quả thực chữ Päli 
dùng trong này được chú thích có nhiều nghĩa, nhưng 
trong đó có hai nghĩa gần nhất với nội dung bài giảng, 
đó là: thứ lớp và phương pháp. 


Nếu hiểu pháp môn theo nghĩa phương pháp, thì 
nghĩa này khá rộng. Ví dụ, lấy theo ý nghĩa của từng 
cảm thọ như là một phương pháp để tu tập, thì sợ rằng 
nó không được xác thực lắm, vì đôi khi nó chỉ là góc 
nhìn, quan điểm chứ không phải một con đường, một 
hệ thống để mình có thể dựa vào đó tu tập. Nhưng với 
nghĩa /ứ lớp, được hiểu là lẫn lượt từ phần này sang 
phần khác, thì ý nghĩa mang tính bao quát hơn mà lại 
có thể diễn tả, diễn đạt được ý vì sao trong trường hợp 
này đức Phật nói hai thọ, trường hợp kia nói ba thọ, 
trường hợp khác nữa nói đến năm thọ, sáu thọ, cũng 
như mở rộng ra đến nhiều chục cảm thọ. Xin chia xẻ 
để mọi người rộng đường suy nghĩ và tìm hiểu. 


Vấn đề thứ hai là, như đức Phật đã nói, Ngài tùy 
theo góc nhìn, tùy theo vấn đề được nói đến trong tình 
huông nào, mà sẽ nói về hai thọ, ba thọ, năm thọ.... 


1/ Hai thọ. 
Trong trường hợp này hai thọ được đề cập đến là 


thân thọ và tâm thọ, cảm thọ được tiếp nhận bởi thân 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |79 


và cảm thọ được tiếp nhận bởi tâm. Cũng xin lưu ý 
mọi người là để có thọ, trước đó phải có xúc. Tiến 
trình của nó là như vậy. Mà trước khi có xúc thì trước 
đó phải có thân tâm. Có thân tâm mới có xúc, có xúc 
khi đó mới có thọ, thọ sau đó mới sinh ra các vấn đề 
thích hay ghét, ái, thủ, hữu... Về thọ của thân, nếu mở 
rộng ra, trong hệ thống phân tích sẽ có ba loại cảm 
thọ, nhưng ở đây không đi sâu vào mà chỉ đi lần lượt 
theo thứ lớp đức Phật đã trình bày trong bải kinh. 


2/ Ba thọ. 


Trường hợp mà đức Phật nói đến ba thọ thì đó là 
lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bắt lạc thọ. Khi đề cập đến 
ba thọ này thì không nói đến thân hay tâm. Một bên là 
lạc, một bên là khổ, một bên không hắn là lạc hay 
khổ. Như thợ mộc Pañcakanga trình bày với ngài 
UdäãyI, trong một trường hợp nào đó ông đã được 
nghe và ông hiểu răng đức Phật nói cái “bất lạc bất 
khổ' này là tối thượng lạc, chỉ có ở những vị đã chứng 
tịch tịnh. Vấn đề ngôn ngữ và sự hiểu biết thông qua 
lời nói đôi khi cũng sinh ra cái hiểu không chính xác 
vẫn đề. Ở đây, có thể là vị thợ mộc này khi nghe đức 
Phật giảng trong tình huống đó thì hiểu đó là tối 
thượng lạc. Nhưng chúng ta lại không nghe được 
đoạn ông nghe đức Phật giảng như thế nào cho nên 
khó xác định được đó có phải là tối thượng lạc hay 


80 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


không. Tuy nhiên riêng về cái được gọi là bất khổ bất 
lạc thọ thường được hiểu như sau: 


- Nghĩa thứ nhất, nó là thọ (cảm giác) mà tác 
dụng của nó nhỏ nhiệm, ảnh hưởng của nó quá ít ỏI, 
quá yếu ớt, cho nên không thể làm khởi lên trong 
người cảm nhận ở thân hoặc tâm này là lạc hay khổ. 
Người ta dùng một từ khác là rung tính, tức là không 
thiên về lạc hay khổ. 


- Nghĩa thứ hai, nếu hiểu ở mức độ cao hơn, như 
cái nghĩa tịch tịnh, tối thượng lạc thì cái này là trạng 
thái vượt lên, vượt qua cả lạc và khổ, chứ không phải 
chỉ là xả nữa, nó vượt qua tình trạng của thọ xả. 


3/ Năm thọ. 


Và trong trường hợp nào gọi là năm thọ? Năm 
thọ ở đây là năm căn quyên, chúng tôi dùng từ “căn 
quyền” chứ không phải chỉ dùng chữ “căn” không. 
Thông thường người ta dùng từ “năm căn”, hoặc “ngũ 
căn” hay “ngũ quyền” để nói đến các giác quan. 
Nhưng trong từ Pä]i nó là chữ “indriya”, nghĩa là có 
quyền lực, có sức mạnh, có thế lực trong phạm vi hoạt 
động của nó. Ví dụ con mắt nó có quyền lực trong 
phạm vi hoạt động của con mắt mà lỗ tai, lỗ mũi 
không can dự vào được. Như vậy, các căn (giác quan) 
có các quyên lực riêng thuộc từng lãnh vực mà nó vu 
trách, hoạt động. Cho nên ở đây ta thêm chữ “ quyền” 
để cho rõ ra năm thọ này khởi từ năm căn quyền. Ở 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |81 


“ý Là) 


đây không đề cập đến “ý”, mà chỉ nói đến năm căn là 
mắt, tai, mũi, lưỡi, mà (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân). 
Năm cái này được khởi đầu với một thọ là lạc thọ. Do 
vậy khi nói đến có năm lạc thọ tức là năm thọ đối với 
năm căn quyên. 


4/ Sáu thọ. 


Về sáu thọ ở đây có điểm khác ở trên. Sáu trần 
hay còn gọi là lục trần chính là đối tượng của sáu căn 
quyền: Đối tượng của con mắt là sắc, đối tượng của lỗ 
tai là thanh, đối tượng của lỗ mũi là hương, đối tượng 
của lưỡi là vị, đối tượng của thân là xúc, và đối tượng 
của ý là pháp. Sáu trần này chỉ hiện diện đối với 
chúng sinh khi chúng đi ngang qua sáu căn quyên. 
Một khi nó chưa ngang qua sáu căn quyền, chưa kết 
nối mối liên hệ với sáu căn quyền thì cho dù chúng có 
tồn tại trong trời đất đi chăng nữa, thì chúng vẫn 
không có tác động gì đến với chúng sinh hoặc bất kỳ 
trường hợp nào. Đây là lý do mà sáu thọ xuất hiện 
trong điều kiện khi sáu trần ngang qua sáu căn quyền. 


5/ Mười tám thọ. 


Trong một số trường hợp đức Phật nói mười tám 
thọ, đó là sáu lạc, sáu khổ và sáu xả thọ. “Xả” được 
hiểu là bất khổ bắt lạc thọ, giống như trường hợp ngài 
UdãyT trả lời cho thợ mộc Pañcakahga “Thế Tôn 
thuyết có ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc 
họ ”. Ở đây, sáu căn quyền sẽ đem đến mười tám thọ 


82 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


vì mỗi căn quyền có ba loại: lạc, khổ và bất khổ bất 
lạc. Chính vì vậy mà sáu căn quyên liên hệ đến sáu 
khổ, sáu lạc, sáu bất khổ bất lạc (tức là sáu xả) thành 
mười tám thọ. 


6/ Ba mươi sáu thọ. 


Đức Phật bắt đâu mở rộng vân đề ra. Nó gôm 
mười tám thọ của người xuât g1a và mười tám thọ của 
người tại ø1a. 


Có sáu lạc thọ liên hệ với đời sống gia đình của 
người cư sĩ tại gia thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý cảm giác được những lạc thọ khác nhau như thoải 
mái, vừa ý, sung sướng, hân hoan,... Người xuất gia 
thì sáu lạc thọ liên hệ với đời sống xuất gia, cũng 
thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cảm giác được 
những lạc thọ, nhưng những cảm giác đó khác với 
người tại Ø1a. Nếu lạc của người tại gia liên hệ đến sự 
luyến ái, thì đối với người xuất gia cái lạc liên hệ đến 
việc từ bỏ đối tượng luyến ái, cho nên gọi là sáu lạc 
thọ của người xuất gia. 


Có sáu khổ thọ liên hệ đến đời sống tại gia, sáu 
khổ thọ liên hệ đến đời sống xuất gia. Người tại gia có 
những cái khổ mà người xuất gia không có. Ngược lại 
người xuất gia có những cái khổ mà người tại gia 
không có. Nó thông qua sáu căn quyền đối với các đối 
tượng, và mục đích hai bên khác nhau, cho nên hậu 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |83 


quả hoặc ảnh hưởng của hai bên khác nhau trên từng 
căn quyên. 

Cuối cùng là sáu xả thọ liên hệ với đời sống gia 
đình của người tại gia và sáu xả thọ liên hệ với đời 
sống xuất gia. Xả ở đây không phải là buông xả, mà 
xả ở đây là do nó nhỏ nhiệm, yếu ớt không đủ tác 
động đề nó phân biệt rõ đó là lạc hắn hoặc khổ hắn, vì 
vậy gọi là xả. (Tạm dùng như vậy cho nó gọn lại, 
trong khi thực ra nó là bất khổ bát lạc thọ). 


7/ Một trăm lẻ tám thọ. 


Và trong trường hợp liên hệ đến ba thời: quá 
khứ, hiện tại, vị lai, thì mỗi thời có ba mươi sáu thọ. 
Quá khứ có ba mươi sáu thọ, vị lai có ba mươi sáu thọ 
và hiện tại có ba mươi sáu thọ, tổng cộng có một trăm 
lẻ tám thọ. 


Đức Phật dừng ngang đây, vì trong trường hợp 
này, sự phân tích của Ngài đã mở ra khá rộng khi liên 
hệ đến cảm thọ. Qua sự phân tích của Ngài, trong bài 
kinh này, khởi đầu từ hai thọ, liên hệ đến tâm thọ và 
thân thọ, đức Phật mở ra cho đến một trăm lẻ tám thọ, 
liên hệ đến cả ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. 


6. Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. 
Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả ái, 
khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn; 
các tiếng do tai nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả 


84 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn; các hương do mũi 
nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hý, tương ứng 
với dục, hấp dẫn; các vị do lưỡi nhận thức, khả ái, 
khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn; 
các xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả lạc, khả ý, khả 
hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn. Này Ananda, như vậy 
là năm dục trưởng dưỡng. Này Ananda, duyên năm 
dục trưởng dưỡng này khởi lên lạc và hỷ, như vậy gọi 
là dục lạc. 


ỞƠ đây đức Phật nói có năm dục trưởng dưỡng 
dựa vào năm căn quyên. 


Tại sao gọi là trưởng dưỡng? 


Vì cái dục này nó được phát triển, nó được làm 
cho lớn mạnh liên tục, do căn quyền tiếp xúc với các 
đối tượng của nó là các trần cảnh: con mắt đối với 
sắc, lỗ tai đối với tiếng, lỗ mũi đối với mùi, lưỡi đối 
với vị, thân đối với vật nó tiếp xúc,... Những “khả ái, 
khả hý, khả lạc ” chúng ta có thể tóm tắt đó là những 
thứ vừa lòng, hợp ý, làm cho mình thỏa mãn, thoải 
mái, thì cái đó được gọi là năm dục trưởng dưỡng. 


Từ đó, chúng ta có định nghĩa thứ nhất về lạc, 
đó là lạc do dục sinh. Dục do ham muốn, do bị thu 
hút, do hấp dẫn, do lôi cuốn. Ở đây mắt thấy sắc, tai 
nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân đụng 
chạm.... với những đối tượng nào được diễn đạt là làm 
mình thích thú, hợp với sở cầu của mình, hợp với tư ý 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 85 


của mình, làm cho mình thoải mái, sung sướng khi 
mình tiếp cận với nó, khi mình sở hữu nó, khi mình 
thường xuyên có nó thì cái lạc đó gọi là lạc do dục. 

7. Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hỷ này 
là tối thượng mà các chúng sanh có thể cảm thọ", Ta 
không thể chấp nhận như vậy. Vì sao vậy? Vì có một 
lạc khác với lạc kía, vì diệu hơn và thù thắng hơn. Và 
này Ananda, lạc ấy khác với lạc kia, vi diệu hơn và 
thù thắng hơn là gì? Ở đây, này Ẩnanda, vị tb-khưu ly 
dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 
Này Ananda, lạc này khác với lạc kia, vỉ diệu hơn và 
thù thắng hơn. 


Như vậy, từ lạc do dục sinh đầu tiên, đức Phật đi 
tới phần thứ hai, đó là lạc đo ly dục sinh, ly bất thiện 
pháp, chứng và trú vào nhất tâm. 


Chúng ta cần chú ý đến điểm này, lạc đầu tiên 
thô thiển và chúng sanh loài người thường tiếp xúc, 
gọi là lạc do dục sinh, do con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, 
lưỡi,... tiếp xúc với các đối tượng, nó vừa lòng, vừa ý, 
khả hỷ, khả lạc. Nó thu hút, hấp dẫn và đắm chìm vào 
đó. Khi có vị nói lạc đó là tôi thượng, thù thắng, đức 
Phật nói điều đó không phải. Có cái lạc khác vi diệu 
hơn, thù thắng hơn, cao cấp hơn. Đó là cái gì? Ở đây, 
nếu có một vị tỳ-khưu tu hành, íy đực, ly bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ 


86 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


lạc do ly dục sinh, có tâm, có tứ. Với lạc do điều kiện 
mới này hình thành, đức Phật xác định nó vi diệu hơn, 
thù thắng hơn. Lạc thọ này do ly dục sinh, có tầm có 
tứ. Nó hoàn toàn ngược lại với lạc do dục sinh. Ở đây 
là do rời bỏ dục, từ bỏ các dục, nhờ từ bỏ các dục và 
hướng tâm vào một đề mục, rèn luyện tâm của mình 
và sau một thời gian vị đó đạt đến trạng thái hỷ lạc 
với hai điều kiện, đó là có tầm và có tứ. 

Nếu quý vị Phật tử thường xuyên nghe các vị 
giảng sư giảng về năm thiên chỉ thì sẽ hiểu vấn đề này 
dễ hơn. Ở đây xin nhắc lại rằng một vị tu thiền định 
(samatha), đề đạt đến trạng thái yên tĩnh nội tâm trong 
bước đầu, gọi là trạng thái định của đệ Nhất thiền, cần 
phải vượt qua được năm chướng ngại. Việc vượt qua 
năm chướng ngại này được hình thành trong tiến trình 
tu tập nhờ năm thiền chi là: tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất 
tâm. Tầm là tìm kiếm, tứ là tìm ra đối tượng, hỷ là 
bằng lòng với đối tượng, lạc là an trú vào trong đối 
tượng, và cuối cùng nhất tâm là gần như là một với 
đối tượng. Đó là cách diễn tả tương đối dễ hiểu để 
mọi người năm. Còn năm chướng ngại chính là tham, 
sân, nghi, trạo — hối và hôn trầm — thụy miên. Tham là 
các dạng tham do tâm khởi lên. Cũng vậy, sân là các 
niệm sân khởi lên trong tâm khi hành thiền. Nghi là 
các trạng thái tâm nghi ngờ, lưỡng lự, nghi hoặc khởi 
lên trong tâm. Thứ tư là tâm lăng xăng, chạy nhảy, 
không yên một chỗ, gọi là trạo cử. Và thứ năm là 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |87 


trạng thái tiêu cực, uÊ oải của thân và tâm, thường 
được hiểu là hôn trầm và thụy miên. Đây là năm 
chướng ngại mà một người hành thiền phải vượt qua. 
Muốn vượt qua được thì trong tâm của hành giả lần 
lượt hội đủ năm thiền chi. Đây chính là trạng thái mà 
một vị tu tập về thiền chứng được định tâm do ly dục, 
ly bất thiện pháp có tầm, có tứ mà đức Phật nói đến, đó 
là cấp độ thứ hai của lạc thọ. 


8. Này Ananda, ai nói như sau: “Lạc và hỷ này 
là tối thượng mà chúng sanh có thể cảm thọ”, Ta 
không thể chấp nhận như vậy. Vì sao vậy? Vì có một 
lạc thọ khác với lạc kia, vì diệu hơn và thù thắng hơn. 
Và này Ananda, lạc ấy khác với lạc kia, vi điệu hơn 
và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này Ãnanda, vị tỳ- 
khưu điệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tử, 
nội tĩnh nhất tâm. Này Ananda, lạc này khác với lạc 
kia, vỉ diệu hơn và thù thắng hơn. 


Lạc thọ thứ ba, đó là người đạt đến mức độ định 
tâm của đệ Nhị thiền trong hệ thống của thiền định. Ở 
đây khác một điểm là, nếu lạc thọ thứ nhất về thiền do 
ly dục, từ bỏ các dục, từ bỏ các hành vi bất thiện 
pháp, hướng tâm và chú tâm vào tầm, tứ rồi đạt đến 
nhất tâm thì lạc đó còn có tầm và tứ. Lạc thọ thứ ba 
do định sinh, là loại lạc do từ bỏ tầm và tứ, chứng và 
trú vào nhất tâm. Nhất tâm là một tên gọi khác của 
định. Khi phân biệt về trạng thái tiến trình, chặng cuối 


88 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


cùng được gọi là nhất tâm. Lạc thọ này do định sinh, 
không có tâm và tứ, nó chỉ cho một trạng thái tâm 
văng lặng, no đây, khinh khoái hết sức nhẹ nhàng. Và 
quả thực lạc thọ này nó vi diệu hơn và thù thắng hơn 
những cái lạc trước. 


Bây giờ bước sang một cái lạc khác cao câp hơn. 


9. Này Ananda, ai nói như sau: “Lạc và hỷ này 
là tối thượng mà chúng sanh có thể cảm thọ”, Ta 
không thể chấp nhận như vậy. Vì sao vậy? Vì có một 
lạc thọ khác với lạc kia, vì diệu hơn và thù thắng hơn. 
Và này Ananda, lạc ấy khác với lạc kia, vi điệu hơn 
và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này Änanda, vị tỳ- 
khưu ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bác Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và an trú Thiên thứ ba. Này Änanda, lạc này 
khác với lạc kia, vì diệu hơn và thù thắng hơn. 


Về cấp độ, đây là cấp thứ tư của lạc và cấp thứ 
ba của thiền. Khác với cấp thứ hai của thiền, đây là 
lạc do ly hỷ trú xả. Trong năm thiền chi, nếu theo cấp 
độ bón bậc thiền thuộc Sắc giới, thì: Lạc có tầm và tứ 
được liệt kê vào Đệ nhất thiền. Ở bậc thứ hai, là lạc 
do từ bỏ tầm và tứ. Ở cấp độ ba, đó là từ bỏ luôn cả 
hỷ, thường được mô tả là xi miệm lạc trú. 

Xin diễn đạt lại là, lạc này do từ bỏ hỷ, trú ở 
trong xả. Khác với lạc thọ ở tầng thiền thứ hai là trạng 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 89 


thái vắng lặng tâm, no đây, khinh khoái hết sức nhẹ 
nhàng do định sinh và không có tầm, không có tứ. Lạc 
thọ thứ ba này từ bỏ cả hỷ, chứng và trú vào trạng thái 
tâm quân bình, không thích không ghét, không vui 
không buôn, mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú. 


Đức Phật dạy tiếp: 


10. Này Ananda, ai nói như sau: “Lạc và hỷ này 
là tối thượng mà chúng sanh có thể cảm thọ”, Ta 
không thể chấp nhận như vậy. Vì sao vậy? Vì có một 
lạc thọ khác với lạc kia, vì diệu hơn và thù thắng hơn. 
Và này Ananda, lạc ấy khác với lạc kia, vi điệu hơn 
và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này Ãnanda, vị tỳ- 
khưu xả lạc, xả khổ, diệt hỷ u đã cảm thọ từ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư không khổ không lạc, xả 
niệm thanh tịnh. Này Ananda, lạc này khác với lạc 
kia, vỉ diệu hơn và thù thắng hơn. 

Ở đây, chúng tôi xin diễn đạt lại cho nó có thể 
dễ hiểu hơn. Lạc thứ năm này có các yếu tố như sau: 

- Thứ nhất, từ bỏ lạc và khô của thân xác, tất cả 


các trải nghiệm vệ vui buôn bỏ hết. 


- Thứ hai: chứng vả trú trong tâm định. Tâm 
định đó do buông xả mọi trải nghiệm đã qua và không 
còn cảm nhận khô cũng như lạc. 

Ở đây muốn nói đến diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ 
(rước, chứng và trú vào trạng thái tâm định, không 


90 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Lạc đó do từ bỏ 
mọi hỷ ưu (vui buôn) đã trải nghiệm trước kia, chứng 
và trú trong tâm định do đã buông xả mọi ý niệm, 
không còn cảm nhận khô cũng như lạc. Bởi vậy, lạc 
này vi điệu, thù thắng hơn các lạc trước. 


Và đến đây, toàn bộ bốn trạng thái lạc của thiền 
Sắc giới và trạng thái lạc phố quát của chúng sanh là 
lạc do dục sinh, đã được đức Phật trình bày. Phần còn 
lại chính là các lạc thuần túy về khái niệm, chỉ sinh 
khởi trong trạng thái của một vị sau khi chứng đắc Tứ 
thiền Sắc giới rồi mới đạt đến trạng thái của thiền Vô 
sắc, tức trạng thái tâm văng lặng, thanh tịnh và chỉ tồn 
tại trong khái niệm. 


11. Này Ananda, ai nói như sau: “Lạc và hỷ này 
là tối thượng mà chúng sanh có thể cảm thọ”, Ta 
không thể chấp nhận như vậy. Vì sao vậy? Vì có một 
lạc thọ khác với lạc kia, vì điệu hơn và thù thắng hơn. 
Và này Ananda, lạc ấy khác với lạc kia, vi điệu hơn 
và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này Änanda, vị tỳ- 
khưu vượt qua toàn diện sắc tưởng, diệt trừ hữu đối 
tưởng, không tư niệm sai biệt tưởng, nghĩ rằng: “Hư 
không là vô biên ”, chứng và trụ Hư không vô biên xứ. 
Này Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và 
thù thắng hơn. 


Đây là cái lạc mà sau khi đã chứng đắc được Tứ 
thiền, hành giả khởi tâm hướng đến chân trời bao la 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |91 


rộng lớn hơn, hoặc có thể do không muốn tôn tại trong 
thế giới của sắc tướng, thế giới văng lặng an tĩnh do 
các tầng thiền của Sắc giới mang đến nên vị ấy khởi ý 
với tâm niệm “ không là vô biên ”. 

Khi nói rằng “sốc zởng”, tức là các niệm tưởng, 
các đối tượng ở trong thiền Sắc giới thường quan niệm. 

Tại sao gọi là Sắc giới? 

Sắc giới tức là thế giới của các vị chứng thiền 
Sắc. Nó thuộc về các đối tượng của sắc tướng, và 
những hiểu biết, ghi nhận từ các sắc tướng từ bên 
ngoài chế biến tồn tại trong tâm thì gọi là tưởng. 
Những đề mục sắc được sử dụng để các vị hành trì tu 
thiền là các đề tài liên hệ đến Kasina, về đất, nước, lửa, 
gIÓ, về các màu sắc,... Thực tế thì cục đất bên ngoài, 
ngọn lửa bên ngoài, hoặc hơi gió bên ngoài không thê 
nào vào trong tâm một người được, mà chúng chỉ là 
hình ảnh được chủ quan của người hành thiền khi nhìn 
vào, phi nhận nó, đưa vào trong tâm tưởng, bộ nhớ của 
mình và chế biến lại, hình thành một thế giới tưởng ở 
bên trong tâm của mình. 


Ở đây, “+%j f-khưu vượt qua toàn diện sắc 
tưởng, diệt trừ hữu đối tưởng, không tư niệm sai biệt 
rởng”, tức là vượt qua hiểu biết, nhận thức, quan 
niệm đối với đối tượng trước kia thường sử dụng trong 
thiền. “ữu đổi tưởng ” chính là mọi tồn tại mang tính 
cách kéo dài sự sống trong khái niệm của thiền, vì khi 


92 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


đạt đến các cấp độ thiền Sắc giới thì tuổi thọ của con 
người rất là nhiều, tồn tại rất lâu dài. Do vậy, chấp thủ, 
cái bị cột trói đối với sự tôn tại rất lớn, đó là lý do mà 
người ta gọi là thế giới của hữu, fhể giới của tôn tại. 
Vậy mọi tưởng, mọi cái biết, mọi nhận thức, mọi khái 
niệm.... đối với cái tồn tại được buông xuống và không 
có khởi lên một ý tưởng nào khác ngoài ý nghĩ: “? 
không là vô biên ”. 

Và do nhờ năng lực của tâm định Tứ thiền trước 
kia rất là mãnh liệt, nên khi khái niệm khởi lên và họ 
chỉ bám duy nhất vào một khái niệm đó, chẳng bao lâu 
họ sẽ chứng và trú vào thế giới khái niệm Hư không vô 
biên xứ. Nghĩa là hành giả trú trong thế giới khái niệm 
“hư không là vô biên” chứ không phải họ tồn tại trong 
hư không, bên ngoài thế giới vật chất, mà họ tồn tại 
trong thế giới khái niệm. 


Ở đó, họ có được cái lạc mà theo đức Phật nói, 
nếu phân biệt với các cấp độ của lạc trước đó, thì lạc 
này cao cấp hơn, tuyệt diệu hơn các lạc của thiền Sắc 
giới mang đến. Cái lạc này được gọi là vượt qua toàn 
diện các khái niệm sắc tưởng, tức là buông bỏ tất cả 
các tưởng đối với sắc, đối với hữu, đối với tồn tại, và 
chỉ khởi lên ý niệm duy nhất: “; không là vô biên”. 
Nhưng đây chưa phải là chỗ cuối cùng. 


Chúng ta cùng xem tiếp: 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |93 


12. Này Ananda, ai nói như sau: “Lạc và hỷ này 
là tối thượng mà chúng sanh có thể cảm thọ”, Ta 
không thể chấp nhận như vậy. Vì sao vậy? Vì có một 
lạc thọ khác với lạc kia, vì diệu hơn và thù thắng hơn. 
Và này Ananda, lạc ấy khác với lạc kia, vi điệu hơn 
và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này Ãnanda, vị tỳ- 
khưu vượt qua toàn diện Hư không vô biên xứ, nghĩ 
rằng: “Thức là vô biên, ` chứng và trú Thức vô biên 
xứ. Này Ananda, lạc này khác với lạc kia, vì diệu hơn 
và thù thắng hơn. 


13. Này Ananda, ai nói như sau: “Lạc và hỷ này 
là tối thượng mà chúng sanh có thể cảm thọ”, Ta 
không thể chấp nhận như vậy. Vì sao vậy? Vì có một 
lạc thọ khác với lạc kia, vì điệu hơn và thù thắng hơn. 
Và này Ananda, lạc ấy khác với lạc kia, vi điệu hơn 
và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này Änanda, vị tỳ- 
khưu vượt qua toàn diện Thức vô biên xứ, nghĩ rằng 
không có vật gì, chứng và trú Vô sở hữu xứ. Này 
Ananda, lạc này khác với lạc kia, vỉ diệu hơn và thù 
thắng hơn. 


Một hành giả sau khi trú trong Hư không vô 
biên xứ một thời gian thì nhận ra thực chất hư không 
này là do cái biết của mình sinh ra. Do vậy, vị này lập 
tức từ bỏ ý niệm này và hướng đến ý niệm “cái thức 
này mới là vô biên”, vì chính cái thức này sinh ra khái 
niệm “hư không là vô biên”. Do từ bỏ khái niệm Hư 


94 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


không vô biên xứ mà khởi lên ý niệm “Thức là vô 
biên”, và với năng lực định tâm mãnh liệt như thế thì 
chăng bao lâu vị đó chứng và trú vào thế giới khái 
niệm Thức vô biên xứ. 

Cũng vậy, sau một thời gian, vị đó sẽ nhận ra 
“cái thức vô biên” cũng chỉ là một khái niệm do cái 
biết sinh ra, vị ấy khởi lên ý niệm buông bỏ luôn cả 
cái thức (cái biết) đó. Từ sự buông bỏ này, vị ấy 
chứng và thể nhập vào một thế giới mới, chứng và an 
trú vào thế giới khái niệm Vô sở hữu xứ, tức là không 
có gì cả. Chỉ sau một thời gian, vị đó mới nhận ra “cái 
không có gì hết” thực ra cũng chỉ là một sản phẩm 
của cái biết. Lạc này so với các lạc trước thực sự vi 
diệu, tỉnh tế hơn. Tuy nhiên, lạc này vẫn chưa phải là 
lạc tối thượng. 


14. Này Ananda, ai nói như sau: “Lạc và hỷ này 
là tối thượng mà chúng sanh có thể cảm thọ”, Ta 
không thể chấp nhận như vậy. Vì sao vậy? Vì có một 
lạc thọ khác với lạc kia, vì điệu hơn và thù thắng hơn. 
Và này Ananda, lạc ấy khác với lạc kia, vi điệu hơn 
và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này Ãnanda, vị tỳ- 
khưu vượt qua toàn diện Vô sở hữu xứ, chứng và trú 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này Ananda, lạc này 
khác với lạc kia, vì diệu hơn và thù thắng hơn. 


Một lân nữa, vị ây muôn buông bỏ tât cả những 
cái gì liên hệ đên cái biệt này. Và băng năng lực tâm 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |95 


định đó, chắng bao lâu, vị ấy chứng và trú vào một 
thế giới mới, gọi là cảnh giới Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, là cảnh giới mà không thê nói là không có cái biết 
cũng không phải là không có cái biết. Nói rằng có cái 
biết cũng không đúng và nói rằng không có cái biết 
cũng không đúng, nó vượt qua phạm trù của ngôn ngữ 
được gọi là “ly tứ cú tuyệt bách phi”, mà các nhà lý 
luận về Phật học hay nói đến. Một dạng tồn tại mà 
không thể xác định có tưởng hay không có tưởng, 
cùng tột của thế giới và khái niệm. 

Đức Phật xác định, cái lạc này sẽ thù thắng, vi 
diệu hơn, tức là nó tuyệt diệu và cao cấp hơn những 
cái lạc trước kia: bốn lạc do thiền Sắc giới đưa đến, 
một cái lạc do thế giới dục sinh và bốn cái lạc do 
hướng tâm buông bỏ các hữu và các sắc tướng, chứng 
và an trú vào thế giới của khái niệm. Nhưng đức Phật 
nói đó vẫn chưa phải là lạc tối thượng. 


15. Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hỷ này 
là tối thượng mà chúng sanh có thể cảm thọ", Ta 
không thể chấp nhận như vậy. Vì sao vậy? Vì có một 
lạc thọ khác với lạc thọ kia, vì điệu hơn và thù thắng 
hơn. Và này Ananda, lạc ấy khác với lạc kia, vì điệu 
hơn và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này Änanda, vị t}- 
khưu vượt qua toàn diện Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
chứng và trú Diệt thọ tưởng định. Này Ananda, lạc 
này khác với lạc kia, vì điệu hơn và thù thắng hơn. 


96 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Một cái lạc được gọi là “diệt thọ tưởng” là một 
trạng thái tâm định do nhất thời đình chỉ được các cảm 
thọ và các hoạt động của thọ và tưởng. “Diệt” không 
phải là triệt tiêu hoàn toàn, mà chỉ là đình chỉ một giai 
đoạn, một thời gian. Theo các tài liệu Phật học giải 
thích, khả năng tối đa của một vị nhập Diệt thọ tưởng 
định này là bảy ngày. Ở đây, là khả năng đình chỉ các 
hoạt động của cảm thọ như: cảm thọ về thân, cảm thọ 
về tâm và đình chỉ các hoạt động của tưởng. 


Chúng ta rất khó hình dung một trạng thái như 
vậy, nhưng đức Phật xác định: vị nào vượt qua được 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, buông bỏ được trạng thái 
đó thì vị đó có thể có khả năng đình chỉ được các cảm 
thọ hoặc các hoạt động của tưởng một thời gian. Tạm 
ví dụ như một người suốt ngày mệt mỏi vì các suy 
nghĩ, hay công việc, vì bị tác động bởi thế giới ngoại 
quan hoặc nội tâm, luôn luôn bị giằng xé, co kéo giữa 
các lực của các căn quyền vào trong nội tâm. Bây giờ 
được buông tất cả những co kéo đó, giằng xé đó của 
các giác quan từ bên ngoài hoặc trong nội tâm của 
mình, tạm thời được nghỉ ngơi thì chúng ta có thể liên 
tưởng được cảm giác thoải mái, thanh thản, nhẹ nhàng 
đó. Đó là ví dụ để ta có thể đễ hiểu hơn đối với trạng 
thái Diệt thọ tưởng định khi so sánh với các trạng thái 
lạc và hỷ trước mà người ta thường tưởng là ghê gớm, 
cao cấp lắm rồi. Nhưng đức Phật đã nói: Không, chính 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |97 


Diệt thọ tưởng định này, khi so sánh về các lạc, thì cái 
này mới là cao cấp, tối thượng. 


Tuy nhiên, sự việc này sẽ rất dễ xảy ra một tình 
huông khác gây ra hiêu nhâm, chính vì vậy đức Phật 
mới đạy tiệp: 


15. Sự kiện này xẩy ra, này Ẩnanda, những du sĩ 
ngoại đạo có thể nói như sau: “Sa-môn Gotama nói 
đến Diệt thọ tưởng định, và chủ trương định ấy thuộc 
về lạc thọ. Như vậy là gì, như vậy là thế nào? Này 
Ananda, được nói vậy, các dụ sĩ ngoại đạo cần phải 
được trả lời như sau: “Này chư hiển, Thể Tôn không 
chủ lrương rằng chỉ có những gì tùy thuộc lạc thọ là 
thuộc về lạc. Vì rằng, chư hiển, Thế Tôn chủ Irương 
rằng chỗ nào, chỗ nào có được lạc thọ, như vậy chỗ 
ấy, chỗ ấy thuộc về lạc ”. 


Thể Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả nanda 
hoan hỷ, tín thọ lời Thể Tôn dạy. 


Khi so sánh, đức Phật đưa ra các cấp độ so sánh. 
Quả thực, những gì có lạc thọ thì thuộc về lạc thọ, ví 
dụ các lạc do dục sinh, lạc do ly dục có tầm có tứ, lạc 
do trú vào định tĩnh nhất tâm....; kế cả các lạc do trú 
trong các khái niệm của Vô sắc giới, nó vẫn thuộc 
phạm trù của lạc. Và “tưởng” là thế giới của chế biến 
chủ quan thường chỉ phối tâm trí và hành động của 
chúng sinh, tức là tưởng tri, là một trong năm cái biết 
mà trong Phật học phân loại. 


98 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Nhưng riêng Diệt thọ tưởng định dĩ nhiên là nó 
không còn khổ thọ nữa, và nó vượt lên cả lạc thọ. Vì 
nó đình chỉ luôn các hoạt động của cảm thọ, cắt lìa và 
đình chỉ luôn các hoạt động của tưởng một thời gian. 
Nó vượt lên trên tất cả các lạc thọ trước bằng cách 
chấm dứt tất cả thọ và lạc, cho nên nó không thể được 
gọi là lạc thọ. 


Đó chỉ là điểm sai biệt, khác nhau chứ đức Phật 
không chủ trương Diệt thọ tưởng định là lạc cao hơn 
hoặc là lạc thù thắng hơn các lạc kia, vì nó vượt lên 
trên cả lạc rồi. Khi nói theo tiến trình từ thấp đến cao 
thì nói vậy, nhưng phải hiểu vấn đề là tới cấp độ Diệt 
thọ tưởng định, đó là tạm thời đình chỉ một thời gian 
các thọ và tưởng. 


Thông qua bài kinh này, ngoài nội dung được 
trình bày nãy giờ, xin được lưu ý mọi người một số 
điểm như sau: 


(1) Bài kinh nói về cảm thọ, và được đức Phật 
phân tích, phân loại theo từng mối liên hệ, nhờ vậy 
chúng ta mới được biết trong tương quan gì thì có hai 
thọ, có nơi ba thọ, có nơi năm thọ,... và khi mở rộng 
ra thì lên đến một trăm lẻ tám thọ. Dù các con số đức 
Phật nói đến liên quan đến ba thời quá khứ, hiện tại, 
vị lai nhưng rất có thể con số không dừng lại đó. Nếu 
trong những tình huống khác mà Ngài thấy cần phát 
triển thêm các mỗi quan hệ, mối liên hệ thì có thê đức 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |99 


Phật sẽ mở rộng hơn nữa. Chúng ta không gặp tình 
huống đó nên chưa biết. Còn trong phạm vi bài kinh 
này, Ngài chỉ mở rộng ra đến một trăm lẻ tám thọ. 


Bài kinh này rất có thể là một trong những cơ sở 
để hậu duệ của Phân Tích tông, một tên gọi khác của 
truyền thống Theraväda, dựa vào đó để phát triển các 
nội dung Phật học và xây dựng nên chuyên ngành 
Abhidhamma sau này. Đây chỉ là sự liên tưởng của 
chúng tôi khi tìm hiểu và đọc các số mục được đức 
Phật giảng giải trong bài kinh này, liên hệ đến các con 
số Abhidhamma thường sử dụng. 


(2) Sự liên hệ giữa ngài UdãyT và người /hợ mộc 
năm món Pañcakahga. Thông qua đối thoại giữa hai 
người cho thấy là: Mặc dù đã chứng ngộ, giải thoát và 
khá nổi tiếng về khả năng thuyết pháp và thu hút được 
quần chúng đông đảo nhưng trong trường hợp đối 
thoại với cư sĩ này, ngài UdãyT đã không thể hiện 
được năng lực hiểu biết sâu rộng khiến người đối 
thoại tâm phục khâu phục. Thấy như vậy để rút ra một 
sự thực là, một vị A-la-hán không phải là vị thông 
kim bác cổ, không phải là vị có thể hiểu biết tất cả 
mọi chuyện và có thể giải quyết mọi vấn đề. Theo 
truyền thống thì một vị A-la-hán là vị có tâm giải 
thoát và tuệ giải thoát. Nhưng với những hiểu biết về 
những vấn đề khác, chưa hắn vị ây có thể năm được 


100 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


hết. Trường hợp trong bài kinh này giúp cho chúng ta 
thấy rõ. 


Bên cạnh đó, rải rác trong tạng Kinh cho thấy 
rằng các tính cách và hành vi của một số vị A-la-hán 
vẫn có những vấn đề mà người ta có thể đi đến nhận 
xét là nó chưa được hoàn thiện như đức Phật. Vì mục 
đích của A-la-hán là đoạn tận tham sân, chứng ngộ để 
giải thoát, chấm dứt khổ đau, cho nên các vị không 
thể bao trùm được hết tất cả, không quán triệt được 
mọi vấn đề. 


(3) Ở đây chúng tôi chỉ xin làm rõ một vấn đè, 
đó là, Diệt thọ tưởng định không phải là loại lạc tối 
thượng trong các cấp độ được so sánh như phần đầu 
của bài pháp thoại ở trên; mà đức Phật đã khăng định 
ở đoạn cuối cùng là nó đã vượt lên trên lạc. Vì ở đây, 
Diệt thọ tưởng là loại định vượt lên mọi cảm thọ, 
không còn một thọ nào, bất kế là lạc, khổ hay phi khổ 
phi lạc, cũng như tạm thời làm dừng nghỉ các hoạt 
động của tưởng. Và theo các chú thích thường được 
hiểu trong một số tài liệu Phật học về Diệt thọ tưởng 
định, thì chỉ những vị A-Na-Hàm hoặc A-la-hán đã 
chứng đắc các tầng thiền (Tứ thiền Sắc giới), mới có 
khả năng thê nhập vào hoặc an trú vào định này. 


Sơi sáng lời dạy của đức Phật - số 3, năm 2020. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 101 


KINH GÒ MÓI 


(VAMMIKA SUTT^A) 
Trung Bộ kinh, bài số 23 


“KT... TH. 
©‹ sCQWf@Ø?%e >> 


Sau một thời gian tạm nghỉ vì có nhiều công việc, 
hôm nay chúng tôi trở lại chương trình Soi sáng lời dạy 
của đức Phật đề giảng giải về các bài kinh, đặc biệt là 
Trung Bộ kinh và Trường Bộ kinh, do quý vị tăng mi 
và Phật tử các nơi gửi về yêu cầu. 

Bài kinh hôm nay có tựa đề là “kinh Gò Mối”, 
tiếng Pali là “Vammika Sutta”, là bài kinh số 23, 
thuộc Trung Bộ kinh. Chúng tôi dựa trên bản dịch của 
ngải Trưởng lão Hoà thượng Thích Minh Châu, và có 
những vấn đề gì cần làm rõ hơn thì chúng tôi có dẫn 
thêm một số nguồn tra cứu khác. Như mọi lần, xin 
được nói qua về phần tóm tắt của bài kinh này, và sau 
đó chúng ta đi vào nội dung kinh văn. 


Bài kinh này có hai địa điểm: 

1. Địa điểm duyên khởi là tại Andhavana, trú xứ 
của ty-khưu Kumara Kassapa. 

2. Địa điểm thứ hai là tại Jetavana, nơi đức Phật 


đang ở. Tại đây, tôn giả Kumara Kassapa đã đến gặp 


102 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


đức Phật, kế lại câu chuyện mà mình đã trải qua, và 
xin đức Phật giải thích để hiểu ý nghĩa của câu 
chuyện đó. 

Duyên khởi của pháp thoại này bắt đầu từ một vị 
Đại Phạm thiên ở cõi trời Ngũ Tịnh cư thiên. VỊ này 
đã hiện thân dưới hình thức một vị thiên Dục giới, 
hào quang sáng rực, đến gặp tôn giả Kumara Kassapa 
kế lại câu chuyện mang tính ấn dụ, và đề nghị tôn giả 
đến gặp đức Phật xin Ngài giải thích ý nghĩa. Vì chỉ 
có đức Phật, hoặc những vị đệ tử đã từng nghe Ngài 
giải thích, thì mới hiểu được ấn dụ của pháp thoại 
này. Lúc này, ngài Kumara Kassapa chưa chứng quả 
A-la-hán và vẫn còn là một phàm tăng. 

Và dĩ nhiên, người làm rõ ý nghĩa của bài kinh 
này, pháp thoại này chính là đức Phật. Còn người 
nghe trực tiếp đầu tiên là tôn giả Kumara Kassapa. 


Nhân đây cũng xin được mở rộng ra một chút về 
sự liên hệ giữa các nhân vật trong câu chuyện này, 
đặc biệt là vị Đại Phạm thiên ở cung trời Ngũ Tịnh cư 
thiên. Vị này có những liên hệ rộng rãi đối với một số 
vị mà trong kinh văn có đề cập đến. 

Tôn giả Kumara Kassapa và Đại Phạm thiên này 
trong tiền kiếp là hai vị tỳ-khưu trong nhóm bảy vị 
đồng tu vào thời giáo pháp của đức Phật Ca-Diếp 
(Kassapa). Các vị này đặt niềm tin vào giáo pháp của 
đức Phật, và cùng nỗ lực tinh cần, tinh tấn tu học. Bảy 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 103 


vị thống nhất và quyết tâm là dù phải chết, cũng nhất 
mực hành trì con đường mình đã chọn. Họ đã leo lên 
một ngọn núi, tìm một tảng đá cao nhất có thể trú ngụ 
được. Sau khi dùng thang leo lên đến nơi, các vị đã 
chặt đứt thang, nhằm cắt đứt luôn con đường trở về, 
quyết tâm tu hành miên mật cho đến lúc chứng đạt 
quả vị giải thoát. Chỉ trong ba ngày đầu tiên, vị tỳ- 
khưu lớn tuổi nhất đã chứng đạo quả A-la-hán. Vị có 
tuổi lớn thứ nhì - chính là vị Đại Phạm thiên này - sau 
đó ít hôm cũng chứng đạo quả A-Na-Hàm và hoá 
sanh vào cõi trời Ngũ Tịnh cư thiên, ở đó cho đến khi 
chứng quả A-la-hán. Ngoài ra, còn hai vị khác nữa là 
đức vua Pukkusati và Bà-lamôn Bahiya. Vì đã tự 
nhận trách nhiệm hỗ trợ cho hai vị huynh đệ của mình 
chưa chứng quả vị giải thoát nên vị thiên này đã hiện 
thân trước mặt tôn giả Kumara Kassapa và thuật lại 
một câu chuyện mang tính ân dụ. Mục đích là để cho 
vị này đến gặp đức Phật xin Ngài giải thích, từ đó 
hiểu rõ ý nghĩa thì vị này mới có thê phát triển được 
tâm thiền và nội quán - theo như suy nghĩ của vị 
Phạm thiên. 


Bây giờ chúng ta đi thắng vào nội dung bài kinh 
để làm rõ từng vấn đề. 


1. Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở 
Savafthi (Xá- Vệ), tại Jetavana (Kỳ-Đà lâm), vườn ông 


104 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Anathapindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Kumära Kassapa 
trú tại Andhavana. 


Rồi một vị thiên, đêm đã gần tàn, với hào quang 
rực rỡ chiếu sáng toàn thể Andhavana, đến chỗ tôn 
giả Kumara Kassapa ở, sau khi đến, bèn đứng một 
bên. Sau khi đứng một bên, vị thiên ấy nói với tôn giả 
Kumara Kassapa: 

2. - T)-khưu, t-khưu! Gò mối này ban đêm phun 
khói, ban ngày chiếu sáng. 


Một Bà-la-môn nói như sau: “Này kẻ trí, hãy 
cảm gươm và đào lên”. Người có trí cắm gươm đào 
lên, thây một then cửa: “Thưa tôn giả, một then cửa ”. 


VỊ Bà-la-môn nói: “Này kẻ trí, hãy lây then cửa 
lên, cám gươm đào thêm”. Người có trÍ cảm gươm 
đào lên, tháy con nhái: “Thưa tôn giả, một con nhái ”. 


VỊ Bà-la-môn nói: “Này kẻ trí, hãy đem con nhải 
lên, cẩm gươm đào thêm”. Người có trí cẩm gươm 
đào lên, thấy con đường hai ngã: “Thưa tôn giả, một 
con đường hai ngã ”. 

Vị Bà-la-môn nói: “Này kẻ trí hãy lấy con 
đường hai ngã lên, cầm gươm đào thêm”. Người có 
trí cầm gươm đào lên, thấy một đồ lọc sữa: “Thưa tôn 
giả, một đô lọc sữa ”. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 105 


VỊ Bà-la-môn nói: “Hãy láy đồ lọc sữa lên, cảm 
gươm đào thêm ”. Người có trí cắm gươm đào lên, 
tháy một con rùa: “Thưa tôn giả, một con rùa `. 


Vị Bà-la-môn nói: “Này kẻ trí, hãy lấy con rùa 
lên, cẩm gươm đào thêm”. Người có trí cẩm gươm 
đào lên, thấy một con dao phay: “Thưa tôn giả, một 
con đao phay ”. 


Vị Bà-la-môn nói: “Này kẻ trí, hãy lấy con dao 
phay lên, cầm gươm đào thêm”. Người có trí cẩm 
gươm đào lên, thấy một miễng thịt: “Thưa tôn giả 
một miếng thịt”. 


Vị Bà-la-môn nói: “Này kẻ trí, hãy lấy miếng 
thịt lên, câm gươm đào thêm”. Người có trí cẩm 
gươm đào lên, thấy con răn hồ: “Thưa tôn giả, con 
răn hồ”. 


VỊ Bà-la-môn nói: “Hãy đê con răn hồ yên, chớ 
đụng chạm con răn hó, hãy đánh lê con răn hồ ”. 


3. Này t)-khưu, hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi 
những câu hỏi ấy. Thế Tôn trả lời tôn giả như thể 
nào, hãy như vậy thọ trì. Này tỳ-khưu, ta không thấy 
di trên cõi đời, với chư thiên, các Ma vương, với 
Phạm thiên, các chúng Sa-môn và bà-la-môn, chư 
thiên và loài người có thể hướng tâm để trả lời những 
câu hỏi ấy, trừ Như Lai, đệ tử Như Lai hay những ai 
đã được nghe hai vị này. 


106 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


VỊ thiên áy nói như vậy. Sau khi nói xong như 
vậy, vị áy biên mát ở nơi đây. 


Quả thực là khi nghe xong câu chuyện này, 
chúng tôi cũng không hiểu gì hết. Đặc biệt đoạn bí 
hiểm là con rắn hồ. Con rắn hồ là con vật độc, đáng lẽ 
là đừng đụng đến nó, nhưng bây giờ phải đảnh lễ con 
rắn hồ, thì không biết ân nghĩa ở đây như thế nào. 


Câu chuyện được tiếp tục. 


4. Rồi tôn giả Kumära Kassapa, sau khi đêm ấy 
đã mãn, đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến xong, đánh 
lễ Thể Tôn và ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống 
một bên, tôn giả Kumara Kassapa bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đêm nay, một vị Thiên, đêm đã 
gân tàn, với hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn thể 
Andhavana, đến chỗ con ở, sau khi đến liễn đứng một 
bên. Khi đứng một bên, vị Thiên ấy nói với con: “T}- 
khưu, f)-Khưu! Œò mối này, ban đêm phun khói, ban 
ngày chiếu sáng. Một vị Bà-la-môn nói như sau: 
“Này kẻ trí, hãy cầm gươm đào lên”. Người có trí 
câm gươm, đào lên thấy một then cửa ... (như trên) ... 
đệ tứ Như Lai hay những ai đã được nghe hai vị này ”. 
Bạch Thể Tôn, vị thiên ấy nói như vậy, nói xong liên 
biến mất tại chỗ ấy. 


5. Bạch Thế Tôn, gò mối là gì, cái gì phun khói 
ban đêm, cải gì chiếu sáng ban ngày, ai là bà-la-môn, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 107 


đi là người có trí, cải gì là cây gươm, cải gì là đào 
lên, cái gì là then cửa, cái gì là con nhái, cát gì là con 
đường hai ngã, cái gì là đô lọc sữa, cái gì là con rùa, 
cái gì là con dao phay, cái gì là miếng thịt, cái gì là 
con rắn hổ?” 


Như vậy là tôn giả Kumara Kassapa thuật lại cầu 
chuyện và thỉnh cầu đức Thế Tôn giải thích ý nghĩa. 
Và đây là lời giải thích của đức Phật. 

6ó. - Này t)-khưu, gò mồi là đồng nghĩa với cái 
thân do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm chảo 
nuôi dưỡng, võ thường, biến hoại, phần toái, đoạn 
tuyệt, hoại diệt. 


Này tỳ-khưu, cái gì thuộc về công việc ban ngày, 
ban đêm suy tâm, suy nghĩ, như vậy là ban đêm phun khỏi. 


Này tb-khưu, cái gì sau khi suy tâm, suy tư ban 
đêm, ban ngày đem ra thực hành, về thân, về lời nói, 
về ý, như vậy là ban ngày chói sáng. 

Này t)-khưu, Bà-la-môn là đông nghĩa với Như 
Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 

Này t)-khưu, người có trí là đồng nghĩa với t)- 
khưu hữu học. 


Này tb-khưu, cái gươm là đồng nghĩa với trí tuệ 
của bậc Thánh. 


108 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Này tb-khưu, đào lên là đông nghĩa với tỉnh tấn, 
tỉnh cân. 


Này t)-khưu, cái then cửa là đồng nghĩa với vô 
mình; đem then cứa lên là từ bỏ vô mình này; kẻ có 
trí, cảm gươm đảo lên là ý nghĩa này. 


Này t)-khưu, con nhái là động nghĩa với phân 
nộ hiêm hán; đem con nhái lên là từ bỏ phân nộ hiêm 
hận này; kẻ có trí cảm gươm đào lên là ý nghĩa này. 


Này tb-khưu, con đường hai ngã là đồng nghĩa với 
nghi hoặc; đem con đường hai ngã lên là từ bỏ nghĩ 
hoặc này; kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. 


Này t)-khưu, đô lọc sữa là đồng nghĩa với năm 
triển cái: dục tham triển cái, sân triển cái, hôn trầm - 
thụy miên triên cái, trạo cử - hồi quá triển cái, nghỉ 
hoặc triên cái; đem đô lọc sữa lên là từ bỏ năm triển 
cái này; kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. 


Này tb-khưu, con rùa là đồng nghĩa với năm thủ 
uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, 
hành thủ uẩn, thức thủ uẩn; đem con rùa lên là từ bỏ 
năm thủ uẩn này; kẻ có trí cẩm gươm đào lên là ÿ 
nghĩa này. 


Này tỳ-khưu, con dao phay là động nghĩa với 
năm dục trưởng dưỡng, tức là các sắc do mắt nhận 
thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng 
dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, khả ái, khả 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 109 


hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Các 
hương do mũi nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả 
ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Các vị do lưỡi nhận 
thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng 
dục, hấp dẫn. Các xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả 
hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Lấy 
con dao phay lên là từ bỏ năm dục trưởng dưỡng này, 
kẻ có trí, cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. 


Này t)-khưu, miếng thịt là động nghĩa với hỷ 
tham; lấy miếng thịt lên là từ bỏ hỷ tham này; kẻ có 
trí, câm gươm đào lên là ỷ nghĩa này. 


Này tỳ-khưu, con rắn hồ là đồng nghĩa với vị t- 
khưu đã diệt trừ các lậu hoặc; hãy để con rắn hồ yên, 
chớ đụng chạm con rắn hồ, hãy đảnh lễ con rắn hồ, là 
ÿ nghĩa này. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. T)-khưu ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 

Trên đây là phần giải thích của đức Phật đối với 
các ân dụ mà vị Đại Phạm thiên đã đưa ra. Bây giờ 
chúng tôi xin được lần lượt giải thích ý nghĩa mà đức 
Phật đã chỉ ra cho tôn giả Kumara Kassapa. 

1. Gò mối là gì? 

Trong pháp thoại đức Phật giải thích rằng: “Gò 
mối là đồng nghĩa với cái thân do bốn đại thành, do 
cha mẹ sanh, nhờ cơm chảo nuôi dưỡng, vô thưởng, 


110 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


biến hoại, phần toái, đoạn tuyệt, hoại diệt.” Và với 
hai ấn dụ tiếp theo khi nói: “Cái gì thuộc về công việc 
ban ngày, ban đêm suy tâm, suy nghĩ, như vậy là ban 
đêm phun khói. Cái gì sau khi suy tâm, suy tư ban 
đêm, ban ngày đem ra thực hành, về thân, về lời nói, 
về ý, như vậy là ban ngày chói sáng” - làm rõ hơn 
nghĩa này. 

Đức Phật ví thân này như gò mối. Ngài chỉ rõ gò 
mối dù to hay nhỏ, lớn hay bé, thì tính chất của nó 
đều được cấu tạo do bốn đại. Bốn đại tức là đất, nước, 
lửa, gió - bốn yếu tô cơ bản tạo nên các dạng vật chất 
khác nhau. Dù nó là dạng vật chất thô hay tế, thì nền 
tảng của nó vẫn được thiết lập dựa trên bốn đại này. 


Bên cạnh bôn đại, thân chúng sanh còn do 
những yêu tô khác nữa, đó là: 


- Hình hài của một con người chỉ được tạo nên 
khi có tỉnh cha và huyết mẹ và duyên của chúng sinh 
đối với hai vị này. 

- Thức nhập thai đỀ tạo thành một sự sống tương 
đối hoàn chỉnh, rồi sau đó được người mẹ sinh ra, 
được lớn lên về thân xác bằng các loại thức ăn thô 
hoặc tế. Nói “nhờ cơm cháo nuôi dưỡng” là đề gọi 
chung các loại thức ăn, tuỳ theo quốc độ, tuỳ theo tập 
tục của từng vùng. Nhưng tất cả đều phải do thức ăn, 
thức uống thường xuyên được đưa vào, thì thân này 
mới tồn tại và phát triển. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 111 


- Ngoài yếu tố tồn tại, thân này cũng chịu một 
tính chất khác, đó là sự thay đổi. Giai đoạn đầu, sự 
thay đổi mang tính phát triển. Nhưng về sau, sự thay 
đôi này mang tính tiêu cực thành sự suy hoại, già cỗi, 
yếu kém.... Gọi chung là “vô fhường, biến hoại, phấn 
toái, đoạn tuyệt, hoại diệt”. Biến hoại và phân toái 
nghĩa là nó tan nát, tiêu nát ra. Đoạn tuyệt và hoại diệt 
là những tính từ chỉ rõ tính chất thay đi, thay đổi, thay 
đổi và càng ngày cảng, thay đổi theo tính tiêu cực, cho 
đến khi hoại diệt, trở về lại với đất, nước, lửa, gió. 


^A.1”? 


2. Cái gì phun khói ban đêm? 


Ý nghĩa thứ hai, trong thân tứ đại này thì cái gì 
thuộc về công việc ban ngày, ban đêm khiến cho 
chúng ta suy tầm, suy nghĩ, thì gọi là “ban đêm phun 
khói”. Khói được phun ra thì chắc chăn đó không 
phải là cái gì tốt đẹp cho bầu không khí, mà thường 
chỉ cho sự ô nhiễm. Trong ý nghĩa tinh tế của ân dụ 
này, đó là tất cả những thứ làm cho tâm trí chúng ta 
thường vận hành suốt ngày đêm, đắn đo, cân nhắc, 
suy tính,... thì chúng hầu hết thường đưa đến kết quả 
độc hại. Cho nên được gọi là “phun khó†”. 


3. Cái gì chiếu sáng ban ngày? 


Người ta cũng thường không biết được nó độc 
hại như thế nào cho đến khi nó được thể hiện qua ba 
cửa là thân, khâu và ý - tức là lời nói, hành động và 
các ý tưởng. Kết quả của những suy tư, tính toán của 


112 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


một người như thế nào sẽ được hiện rõ qua công việc, 
qua cách hành xử, qua lời nói của người ấy trong cuộc 
sống. Cho nên gọi là “chiếu sáng ban ngày”, vì nó 
hiện rõ ra mà. 

Ba ấn dụ đầu tiên này cho thấy những mặt trái 
của cơ thể, mặt trái của một hợp thể thân tâm mà lâu 
nay chúng ta vẫn xem nó là tốt đẹp, quý giá, chỉ nhìn 
thấy mặt hay ho của nó, nhưng không nhìn thấy mặt 
trái của nó. Trong ân dụ này, đức Phật đã giải thích, 
làm nổi bật lên mặt còn lại của vẫn đề. 


4. Ai là Bà-la-môn? 


“Bà-la-môn đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác” — đây là câu trả lời của đức 
Phật. Với một số vị thường đọc nhiều kinh sách, thì 
có lẽ ý nghĩa này không có gì mới lạ. Nhưng với một 
số Phật tử ít đọc, hoặc chỉ nghe giảng, thì có lẽ cảm 
giác có gì đó không ổn, khi nói Bà-la-môn là đồng 
nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán, và Chánh Đăng 
Giác. Trong suy nghĩ của nhiều Phật tử, đặc biệt là 
những vị nặng về tính chất tông phái thì thường xem 
Bà-la-môn là từ chỉ cho tôn giáo hoàn toàn nghịch lại 
với Phật giáo, hoặc là bất lợi cho Phật giáo. Tất cả 
những suy nghĩ ấy, có thể đúng một vài vấn đề nào 
đó, hoặc một mảnh nhỏ nào đó của các sự kiện từng 
xảy ra. Nhưng mà với ý nghĩa cao quý của từ Bà-la- 
môn thì không phải vậy. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 113 


- Đối với xã hội Ấn Độ: “Bà-la-môn” là từ phiên 
âm, có nghĩa là “Phạm chí” - chỉ cho một người có 
chí nguyện và đời sống của họ thê hiện chí nguyện đó. 
Chí nguyện đó là thực hiện con đường để đạt đến sự 
thanh tịnh. Mà lý tưởng thanh tịnh theo truyền thống 
cô xưa của người Ấn, đó là hình ảnh của vị Đại Phạm 
thiên thanh tịnh, trong sạch, thuần khiết, có tâm đại từ 
đại bi đối với chúng sinh. 

- Đối với đức Phật: Ngài thường dùng từ “Bà-la- 
môn”, “Sa-môn”, và một số trường hợp còn dùng từ 
“tỳ-khưu vô học” khi nói về các vị A-la-hán. 


Trong pháp thoại này, từ Bà-la-môn chỉ cho bậc 
đã giác ngộ, không còn trở lại trạng thái luân hồi sinh 
tử, đã thực sự thấy rõ toàn triệt sự vận hành thân tâm 
của mình, và có thể kiểm soát, làm chủ được nó. Cho 
nên ở đây, “Bà-la-môn” ở đây mang ý nghĩa là trong 
sạch, thuần khiết, thanh tịnh, tương đương với nghĩa 
Như Lai, Chánh Đắng Giác, A-la-hán chứ không phải 
là một vị Bà-la-môn như bình thường, hoặc là ý nghĩa 
tầm thường, mang nhiều khiếm khuyết. 

5. Ai là người có trí? 

Người có trí trong ẩn dụ này chỉ cho vị tỳ-khưu 
hữu học, đang tầm cầu học đạo, đã bước vào con 
đường giác ngộ, và thấy rõ được sự thật khổ và thoát 
khổ. Vị ấy chỉ được gọi là “vô học” khi đã chứng quả 
A-la-hán. Còn nếu như vị ấy đang đi trên con đường 


114 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


hoặc đạt được một phần của con đường, thì dù ở mức 
độ nào vẫn chỉ gọi là các vị “hữu học”. Cho nên chỉ 
người có trí mới hiểu được ân dụ này và thực hành 
được con đường này. 


Trong câu chuyện đức Phật giải thích các ân dụ, 
có cả tiễn trình tu học. Bây giờ chúng tôi giải thích 
qua ý nghĩa của từng phân, sau đó sẽ kết nối lại để 
mọi người thấy đây là một tiến trình tu học, chứ 
không phải chỉ là ý nghĩa của từng từ hoặc hình ảnh. 

6. Cái gì là cây gươm? Cái gì là đào lên? 

Thanh gươm đồng nghĩa với trí tuệ của bậc 
Thánh. Với một số tăng mi, Phật tử thì hình ảnh trí tuệ 
được ví như thanh gươm không phải là xa lạ. Thanh 
gươm có một đặc tính là tính sắc bén, có thể chặt đứt 
bất cứ thứ gì mà nó muốn, tuỳ theo cấu tạo của thanh 
gươm. Tính sắc bén ở đây có ý nghĩa là có thể chặt 
đứt, đoạn đứt, đoạn lìa,... hoặc dùng thanh gươm đó 
có thể đào lên những gì mình muốn đào dưới lòng đất. 
Trí tuệ, khả năng sáng suốt có năng lực đào bứng 
được tất cả những cội rễ của phiền não, chặt đứt tất cả 
những sợi dây kiết sử to nhỏ ràng buộc chúng ta, đâm 
xuyên suốt, xé toạc bức màn tăm tối của vô minh. Và 
chỉ có trí tuệ mới có thể vén mở được tăm tối, mê mờ. 


7. Cái gì là then cửa? 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 115 


Tiếp theo, then cửa được đức Phật chỉ cho vô 
minh. Vì sao vậy? Then cửa là vật dùng cài giữa hai 
cánh cửa lại, hoặc là cánh cửa với bức tường. Bây giờ 
rút then cửa ra, hoặc là chặt then cửa đi thì cánh cửa 
được mở ra. Lâu nay chúng ta không thấy được ánh 
sáng, không mở mắt ra để nhìn được mọi sự, đang ở 
trong tăm tối, là do then cửa, chốt cửa này, nó đã chặn 
mất cánh cửa, cắt đứt sự liên thông giữa chúng ta và 
thế giới có ánh sáng - tượng trưng cho minh. Cho nên 
“then cửa” chỉ cho vô minh là vậy. 


8. Cái øì là con nhái? 


Con nhái được đức Phật giải thích là “đồng nghĩa 
với phân nộ hiểm hận” và việc “đem con nhái lên là tử 
bỏ những phân nộ hiểm hận này”. Ai ở vùng quê có lẽ 
biết con nhái. Khi đến mùa, nó rất hay gây phiền cho 
người khác bằng tiếng ồn. Đặc biệt đêm khuya thanh 
văng, mình đang muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, tự nhiên 
bọn nhái này bắt đầu kêu lên, ca hát theo ngôn ngữ của 
nó, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, bực bội. Có 
lẽ vì đặc tính này của loài nhái cho nên đức Phật đã 
dùng ân dụ này chỉ cho phẫn nộ và hiềm hận - đây là 
hai duyên khiến cho người khác sinh ra bực bội. 


9, Cái gì là con đường hai ngã? 


Ví dụ chúng ta đi đến một điểm nảo đó, tự dưng 
thấy nó phân ra làm hai bên, khiến chúng ta không 
biết chọn hướng nào để đi tiếp. Con đường hai ngã, 


116 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


phân nhánh này, đức Phật chỉ cho sự nghi hoặc, nghi 
ngờ. Nghi ngờ là trạng thái lưỡng lự, bất quyết, không 
quyết định được nên chọn bên nào. Khi nghi hoặc 
xuất hiện, thì chúng ta không tiến tới được, mà cứ 
phân vân, loay hoay, dẫm chân tại chỗ, do không có 
thái độ dứt khoát đối với nó. Người có trí khi gặp ngã 
hai này, thì phải dứt khoát, đẹp được nó. Trong câu ân 
dụ “người có trí hãy lấy con đường hai ngã lên, dùng 
gươm đào thêm ” nghĩa là người có trí cần dùng trí tuệ 
để khăng quyết trong việc chọn lựa con đường, đánh 
tan nghi hoặc. 


10. Cái gì là đồ lọc sữa? 


Đồ lọc sữa được đức Phật nói đồng nghĩa với 
năm triền cái. Trong từ “triển phược”, thì “phược” là 
sợi dây, “triền” là cột trói, “cái” là che lấp. Năm triền 
cái là năm sợi dây trói buộc, năm điều che lấp. Năm 
triền cái đó gồm: dục tham triền cái, sân hận triền cái, 
hôn trầm thuy miên triền cái, trạo cử hối quá triền cái 
và nghi hoặc triỀn cái. Năm triền cái này thường xuất 
hiện khi nặng khi nhẹ, nhiều hay ít đối tùy vào từng 
hành giả thực hành các phương pháp để rèn luyện tâm 
thanh tịnh, vắng lặng, yên ắng. Người có trí cần phải từ 
bỏ nó trên con đường hành trì. 


11. Cái gì là con rùa? 


Con rùa được ví như năm thủ uân, là một 
chướng ngại khác. Tại sao trong câu chuyện không 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |117 


dùng hình ảnh con vật nào khác mà dùng con rùa? Vì 
với ví von này sẽ dê hiệu: 

- Thứ nhât, khi con rùa gặp sự việc nó sẽ co rút 
người lại đê tự bảo vệ mình. 


- Thứ hai, khi rùa thò đâu ra ngoài, thì tứ chi của 
nó cũng đều thò ra khỏi cái mai cùng một lân. 


- Thứ ba, con rùa cũng tượng trưng cho cái gì 
chậm chạp, lề mè. 


Đối với năm thủ uẫn, gồm “sắc thủ uẩn, thọ thủ 
uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn”, nó 
chính là năm iổ hợp tạo nên tiễn trình sống. Một khi 
không nhận chân được thực tính của nó, thì chúng ta 
thường chấp thủ, bị cột trói, bị đồng hoá hoặc là trở 
thành nô lệ cho một hoặc cả năm tổ hợp đó. Vì vậy 
gọi là “chấp thủ ngũ uân khổ” là vậy. Khi nói “ngũ 
thủ uân” là nói tắt về chuyện chấp thủ năm tổ hợp tạo 
nên tiễn trình sống này. Các ngộ nhận thường gặp 
như: thân tâm này là ta, là của ta, hoặc là tự ngã (của 
ta) với các hình thức khác nhau. 


Đức Phật dùng hình ảnh con rùa để chỉ cho năm 
thủ uân. Không dễ gì có thể thấy ra và buông bỏ được, 
hoặc là dứt khoát được đối với năm thủ uần. Cho nên 
hình ảnh con rùa - với năm phần lộ ra, và tính lề mề 
chậm chạp, trì trệ của nó - đề hình dung cho chấp thủ 


118 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


đôi với năm uân mà chúng sanh thường mặc phải, 
đang bị đăm chìm trong đó. 


12. Cái gì là con dao phay? 


Con dao phay là một loại lợi khí dùng để chặt, 
để đâm, để thọc,... đủ thứ. Đức Phật ví con dao phay 
giống như năm dục trưởng dưỡng, vì nó có một sức 
mạnh rất lớn. Năm dục này xuất hiện khi mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với các đối tượng vừa lòng, 
hợp ý, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý. Thường thì đối 
tượng nào hợp với sở thích, mong muốn của chúng ta, 
thì chúng ta cảm thấy thích thú, lôi cuốn, kích thích 
lòng dục, hấp dẫn và tìm mọi cách chiếm đoạt nó, có 
được nó, sở hữu nó và đắm chìm trong nó. Cho nên, 
nó đảo sâu vào ham muốn của chúng sanh, nhấn chìm 
chúng sanh trong cái bể của khát ái dục vọng. Vì vậy 
được gọi là “trưởng dưỡng”, là sự sắc bén, mạnh mẽ 
của dục, khiến chúng sanh bị đắm chìm trong đó. 


13. Cái gì là miếng thịt? 


Ấn dụ miếng thịt đức Phật nói đồng nghĩa với 
hỷ tham. Đối với rất nhiều người và nhiều chúng 
sanh, thịt không những là thức ăn, mà còn là một 
trong những đối tượng hấp dẫn, thỏa mãn thú vui ăn 
uống. Ở trước một người đang thích ăn, thích uống thì 
miếng thịt là thức ăn vừa ý với họ, nên thỏa mãn được 
lòng dục của họ. Hỷ tham là vui vẻ, thích thú, thỏa 
mãn được tham dục của mình. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 119 


14. Cái gì là con rắn hỗ? 


Và cuối cùng là hình ảnh của “con rắn hổ”. Lạ 
lùng một điều, đức Phật nói “con rắn hổ” chỉ cho một 
vị ty-khưu đã đoạn trừ các lậu hoặc, và khuyên mọi 
người để con rắn hỗ yên, đừng đụng chạm đến nó. 
Không những không đụng chạm đến nó, mà còn phải 
đảnh lễ, tôn trọng nó. Điều này có thể hơi xa lạ với 
một SỐ vị tăng ni Phật tử. Nhưng thật ra trong Phật 
giáo, cũng có nhiều lần đức Phật ấn dụ như vậy. 


Chăng hạn như có pháp thoại đức Phật nói rằng 
có bốn vật rất nhỏ nhoi, nhưng không được khinh 
thường. Dù nhỏ nhưng mà sức công phá, tàn hại của 
nó rất lớn, nếu mình không biết tôn trọng nó đúng 
mức. Bốn vật đó là: 


- Thứ nhất, là nọc độc của rắn. Nếu mình không 
tôn trọng, tránh xa nó, thì nó sẽ cắn mình. Và nọc độc 
khi vào người có thê khiến mình chết. 

- Thứ hai, là một đốm lửa nhỏ có thể thiêu huỷ 
cả một khu rừng, hay cả một thành phó, nếu sơ ý. 

- Thứ ba, là hoàng tử tuổi nhỏ. Nếu mình không 
biết tôn trọng, ứng xử phù hợp đúng mức, thì sau này 
khi vị đó lên làm vua, đại họa có thể đến với mình. 

- Thứ tư, là vị tỳ-khưu mới tu. Dù thời gian mặc 
áo cà-sa chưa bao lâu, nhưng ta không thể biết được 
quá khứ, hiện tại và tương lai của vị ấy như thế nào, 


120 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


có thê một ngày nảo đó vị ây chứng đắc đạo quả cao 
nhât. Thê nên, nêu không khéo kính trọng, hoặc xem 
thường thì sẽ dễ mắc tội. 


Với bốn hình ảnh này, đức Phật nhắc nhở mọi 
người không nên xem thường, khinh thường bất cứ 
hiện tượng, sự vật nào dù nhỏ nhoi vì không thê biết 
được chân giá trị của nó. 


Trong pháp thoại này, hình ảnh con rắn hồ chỉ 
cho sự uy nghiêm của một đối tượng mà chúng ta 
không nên xúc phạm - chứ không phải nói đến sự độc 
hại của nó - nên phải kính lễ nó. Vì kính lễ những đối 
tượng như vậy chỉ có lợi chứ không có hại. Ở đây, 
con răn hồ là biểu tượng cho vị tỳ-khưu vô học, vị A- 
la-hán đã đoạn tận tất cả phiền não, khổ đau, lậu hoặc 
rồi. Nọc độc ở đây có nghĩa là: nó sẽ trở thành nọc 
độc đối với người nào không biết tôn kính, tôn trọng 
và xúc phạm đến vị ấy, thì khi đó hậu quả của độc 
mới xuất hiện. Nó không phải mang ý nghĩa độc bình 
thường. 


Như vậy là chúng ta đi ngang qua các ý nghĩa ân 
dụ mà đức Phật giải thích cho tôn giả Kumara 
Kassapa nghe. Bây giờ chúng tôi xin kết nối chúng lại 
để mọi người thấy câu chuyện này là một tiến trình tu 
học, chứ không phải chỉ là giải thích rời rạc ý nghĩa 
của từng ẩn dụ. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |121 


Đúc kết. 

Với khởi đầu bằng hình ảnh gò mối, đó là lời 
nhắc nhở chúng ta cần phải nhận thức đúng đối với 
hợp thê thân tâm này. Xác thân như gò mối, tâm ý 
như khói bụi liên tục phun ra không gian chất ô 
nhiễm. Thân do tứ đại hợp thành, do cha mẹ sanh, do 
cơm cháo nuôi dưỡng và nó sẽ thay đổi, biến hoại liên 
tục cho đến khi nó trở về lại với tro bụi. Cũng vậy, 
hoạt động của tâm ý liên tục sản sinh ra vô số chất dơ 
bân đối với tâm, giống như một nhà máy liên tục phun 
ra không khí những chất ô nhiễm.... Và sự tổn tại này 
của mỗi người sẽ thể hiện qua “sự chói sáng” của 
thân, khâu, ý hằng ngày. Sau khi nhận ra được bản 
chất vô thường, biến hoại,... của thân xác, cũng như 
sự ô nhiễm của tâm ý, người trí sẽ tìm đến bậc đạo sư, 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác để xin được tu học và để 
phát triển trí tuệ thấy ra cái Khổ, nguyên nhân của 
Khổ và con đường chấm dứt Khổ. Từ đó phát triển trí 
tuệ như một thanh gươm. 


Khi đã có thanh gươm sắc bén trên tay, cùng với 
quyết tâm nỗ lực hướng đến mục đích giác ngộ giải 
thoát, hành giả sẽ mạnh dạn chặt phá then cửa vô 
minh, ngăn trở đạo lộ giải thoát; đào bỏ con nhái sân 
hận; xoá tan con đường hai ngã gây nghi hoặc, phân 
vân lưỡng lự cho người đi đường; quăng bỏ dụng cụ 
lọc sữa chứa đầy tham dục, sân hận, hôn trầm thuy 


122 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


miên, trạo cử hối quá; túm lẫy con rùa năm thủ uân; 
ném xa con dao phay hôi hám bám đầy năm dục 
trưởng dưỡng và dùng thanh gươm trí tuệ băm nát 
miếng thịt hỷ tham. Đến mức như vậy thì vị tỳ-khưu 
mới thực sự đi đến tận cùng con đường, đạt được mục 
đích giác ngộ, giải thoát hoàn toàn. 


Đó là ý nghĩa của tiến trình tu học giải thoát. 
Thông qua pháp thoại với nhiều ân dụ, đức Phật chỉ 
cho chúng ta cần phải làm gì. Pháp thoại kinh Gò Mối 
xin được chấm dứt tại đây. 


Sơi sáng lời dạy của đức Phật - số 8, năm 2020. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |123 


KINH BỌT NƯỚC 
Tương Ung Bộ kinh, chương XXII, 
phẩm Hoa, bài kinh số 3. 


= 211 0-12 = 
©cc sff@f?%e >>. 


Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài kinh Bọt Nước, 
theo yêu cầu của một vị Phật tử. Kinh Bọt Nước nằm 
trong Nikãya, thuộc Tương Ưng Bộ kinh, tập 3, 
chương 22, phẩm Hoa, bài kinh số 3 (22.2.5.3). 


- Địa điểm: bài kinh được đức Phật thuyết giảng 
ở đô thị Ayujjãya. Một số chú giải có đề cập đến địa 
danh này, nhưng ở đây chúng ta sẽ không đi sâu tìm 
hiểu chỉ tiết này vì nội dung pháp thoại này không có 
liên quan nhiều. Chỉ cần biết rằng đây là một đô thị 
ven sông Hằng, một trong những trục lộ giao thông 
đường thủy mà trong suốt 45 năm hoằng pháp, đức 
Phật thường xuyên lui tới khu vực này. Có rất nhiều 
bài kinh được đức Phật thuyết có liên hệ đến sông 
Hằng. 


- Người nghe: là chư ty-khưu đang tu học, cư trú 
trong địa phương ấy. 

- Duyên khởi: đây là bài kinh đức Phật tự thuyết, 
không do ai thỉnh cầu, và trong bài kinh không thấy 
đề cập đến nguyên nhân gần hay xa nào. Ở đây chỉ 


124 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


nói đức Phật cho gọi chư ty-khưu ở quanh đó lại và 
thuyết giảng. Có thể do chỗ này ở gần sông Hằng, nên 
bài kinh liên hệ đến sông Hằng và bọt nước trôi nổi 
trên sông Hằng như một ví dụ dễ thấy để so sánh. 


Bây giờ, chúng ta đi vào nội dung bài kinh: 


1. Một thời Thế Tôn ở Ayujjãäya, trên bờ sông 
Hãng. 


2. Tại đấy, Thể Tôn gọi các t)-khưu: “Này các 


Các tb-khưu ấy vâng đáp Thể Tôn: “Thưa vâng, 
bạch Thể Tôn ”. 


3. Thể Tôn nói như sau: 


- Ví như, này các t)-khưu, sông Hằng này chảy 
mang theo đồng bọt nước lớn. Có người có mắt nhìn 
đồng bọt nước ấy, chuyên chú, như lý quán sát. Do 
nhìn chuyên chú, như lý quán sát nó, đồng bọt nước ấy 
hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là rồng không, 
hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các f}- 
khưu, lại có lõi cứng trong đồng bọt nước được ? 


“Người có mắt” nghĩa là người có khả năng nhìn 
thấy được, không phải bị mù, cả nghĩa đen lẫn nghĩa 
bóng. Đức Phật đã nêu ra vấn đề và lý giải luôn. 


Có mây điêm trong đoạn kinh trên cân làm rõ: 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |125 


- Thứ nhất, về “đồng bọt nước lớn”. Nếu quý vị 
từng sống gần sông hay hồ lớn, vào mùa nước chảy, 
đặc biệt vào mùa lũ lụt sẽ dễ nhìn thấy đống bọt nước 
này. Đó là là một loại vật chất, vật thể mà do dòng 
nước chảy mạnh, đặc biệt bên dưới có những xoáy 
nước, do có vật cản ngầm ở dưới lòng sông, nên khi 
nước chảy đến đó thì bị cản lại. Do bị cản lại, dòng 
nước sẽ tìm đường để thoát, hoặc do tác động của 
nhiều dòng chảy khác đỗ về hợp lại thành các xoáy 
nước. Xoáy nước ấy sẽ thu hút các vật thê trôi nồi trên 
mặt nước, trong đó có lá cây, rác và nhiều thứ khác, 
hình thành từng đồng bọt. Đó là loại đối tượng gọi là 
đống bọt nước. 

- Thứ hai, ở đây đức Phật nói “người có mắt”, 
nghĩa là nói đến người có mắt sáng, mắt bình thường, 
không bị nhậm, không phải có mắt mà nhắm lại, hoặc 
là người mù. Một con mắt về vật lý, mạnh khỏe, bình 
thường, và thái độ của người ấy khi nhìn vào đống bọt 
nước “chuyên chú, như lý quán sát”. Từ “như lý” lặp 
đi lặp lại rất nhiều trong kinh điển. Như lý là nói tắt 
của “như lý tác ý”, trái ngược lại là “phi như lý tác ý”. 


“Như lý” ở đây là gì? 


Nghĩa đơn giản: Sự fhực thế nào thì nhận biết nó 
là như thể đó. Vật thể đó như thể nào mình quán sát 
nó như thế ấy. Nhìn nó như thế nào thì phản ánh như 
thế ấy. Trong cái nhìn không có đưa chủ quan của 


126 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


mình vào, thích hay ghét, tốt hay xấu, đúng hay sai. 
Nghĩa là một cái nhìn, tương tác không mang tính phê 
bình, thiên kiến, chủ quan. Mặt khác, không có bản 
ngã “tôi nhìn” ở đây, mà chỉ thuần túy quán sát sự vật 
thế nào phản ánh sự vật như thế ấy. Như vậy gọi là 
“như lý quán sát” hoặc là quán sát đúng với sự thật 
đang diễn ra trong mắt thấy, tai nghe,.. Do nhìn 
chuyên chú, như lý quán sát nó, chính nhờ thái độ, 
cách nhìn căn cứ trên sự thật như vậy, thì người có 
con mắt sáng đó thấy rõ trong đống bọt nước ấy 
không có cái gì chắc chăn, không có cái gì bền vững. 
Trước đó nó không có, bây giờ hội đủ các điều kiện 
thì nó hình thành đống bọt nước. Trong khi nhiều chỗ 
trên mặt nước không có, chỉ có chỗ ấy có đồng bọt 
nước. 


Khi quan sát kỹ thì thấy trong đống bọt nước ấy 
có hai tính chất: thứ nhất là “trống không”, thứ hai là 
“rỗng không”. Nó thể hiện tính chất thực đó là hiện ra 
“không có lõi cứng”. Làm sao mà có lõi cứng, có cái 
sì vững chắc, bền bỉ, bền chắc trong đồng bọt nước ấy 
được! Đức Phật nêu ra một hiện tượng mà người có 
mắt bình thường, sáng suốt, nhìn đúng sự thực, sẽ 
thấy rõ bản chất thật sự của vật thể ấy là cái gì. 


4. Cũng vậy, này các tỳ-khưu, phầm có sắc gì 
thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, 
hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gân; 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 127 


vị f)-khưu thấy sắc, chuyên chủ, như lý quán sát sắc. 
Do vị tỳ-khưu nhìn chuyên chú, như lý quản sát sắc, 
sắc ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là rỗng 
không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này 
các tb-khưu, lại có lõi cứng trong sắc được? 


“Nội hay ngoại”, tức bên trong hay bên ngoài. 
“Sắc” ở đây chỉ các hình thể khi ta nhìn ra bên ngoài, 
còn bên trong là chính tự thân của mỗi người chăng 
hạn. Trong tâm của mọi người gọi là nội, bên ngoài 
gọi là ngoại. Thô tức là các vật chất, vật thể, hình 
tướng, sắc chất,... có tướng trạng thô tháo, thô thiển, 
thô phù. Ngược lại bên kia là tế, tức là tinh vi, sắc sảo 
và tỉnh chất hơn cái thô. Thô hay tế nghĩa là vậy. 


Còn “liệt hay thắng”) 


Thắng là vượt lên, liệt là bị bỏ rơi, rớt xuống 
đăng sau. Ở đây cũng nói hai mặt khác nhau, tức là 
sắc thì có cái tốt cái xấu (thô, tế), cái thì thấp kém, cái 
thì có đẳng cấp cao hơn (thắng, liệt). 

“Xa hay gần” là nói về địa lý. Và ba thời nói đến 
thời gian là quá khứ, hiện tại, vị lai. Tất cả những cái 
đức Phật nêu ra về cả ba thời, về cả không gian, thời 
gian và địa lý nhằm bao quát tất cả các sự vật ở trên 
thế gian này. Cái gì thuộc sắc tức là hình thể, hình 
tướng dù trong dù ngoài, dù trên dù dưới, hoặc là cao 


128 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


thấp, thượng hạ, xa gần,... thì khi vị tỳ-khưu tiếp xúc, 
đều phải chuyên chú, như lý quán sát sắc ấy. 


Đối với một người tu hành, có thể là người xuất 
gia, có thể là người tại gia khi tiếp xúc với các hình 
thể, sắc tướng.... dù ở bất kỳ thời điểm nào, dù đó là 
thô hay tế, là xa hay gần, là thấp hay cao,... tất cả đều 
đặt trong tầm quan sát, nhìn ngắm một cách chuyên 
chú, hợp với sự thực. “Hợp với sự thực” có nghĩa như 
đã nói ở trên - trong cái nhìn quan sát của một người 
tu hành thì không được nhìn với cặp mắt chủ quan 
hoặc là tình cảm thương, ghét, thích hay không 
thích,... mà phải hoàn toàn trong sáng, thuần khiết, 
phản ảnh sự thực. Có như vậy chúng ta mới biết bản 
chất của cái sắc đó là gì. 

“Do vị t)-khưu nhìn chuyên chu, như lý quản sát 
sắc, sắc ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là 
rồng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng" - có ba 
vấn đề được nêu lên ở đây: không có lõi cứng, rỗng 
không và trống không. Và đức Phật nói răng: “Làn 
sao, này các tj-kheo, lại có lõi cứng trong sắc 
được?”. Câu hỏi nhưng thực ra là một sự xác định, 
không thể có lõi cứng trong sắc. Ở đây chính là nói 
toàn bộ sắc ở trong vật chất mà nó kiên có nhất, vững 
bên nhất, chắc thật nhất., nếu quán sát kỹ, vị tu hành 
sẽ nhận ra được rằng, trong tất cả hình thể, sắc tướng 
ấy không có cái gì bền vững, chắc thật, tồn tại lâu dài. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |129 


5. Vị như, này các t)-khưu, trong mua thu khi trời 
mưa, những giọt mưa lớn trên mặt nước, các bong 
bóng nước hiện ra rồi tan biến. Một người có mắt nhìn 
chuyên chú, như lý quán sát nó, bong bóng nước ấy 
hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là rồng không, 
hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các 
t)-khưu, lại có lõi cứng trong bong bóng nước được ? 


Ở đây đức Phật đưa ra ví dụ thứ hai là bong 
bong nước. Ta dịch là mùa Thu nhưng thực ra ở Ấn 
Độ không có khái niệm Xuân, Hạ, Thu, Đông như 
nước ta hay Trung Quốc. Họ chỉ có ba mùa, đó là mùa 
nẵng nóng, mùa mưa và mùa lạnh khô. Mỗi mùa 
tương đương khoảng bốn tháng, đặc biệt là vùng 
Trung Án và Bắc Ấn. Còn riêng Nam Ấn thì khí hậu 
như miền Nam Việt Nam, là khí hậu nhiệt đới, cho 
nên chỉ có hai mùa rõ rệt là nắng nóng và mưa. Trong 
các cơn mưa, nước từ trên trời đỗ xuống, trên mặt 
nước hiện ra những bong bóng. 


Thuở nhỏ, hầu hết mọi người ít nhiều đều có 
những kỷ niệm với việc tắm vào trời mưa. Hoặc là 
ngồi trong nhà, nhìn thấy mưa rơi, có những dòng 
nước chảy qua trước hiên nhà mình, rồi bong bóng 
nước hiện ra, có thể to, nhỏ, có màu sắc nếu khi ấy có 
nẵng. Có những tia nắng nó chiếu đến thì bọt nước sẽ 
long lanh màu sắc. 


130 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Cũng giống như bọt nước, bong bóng nước khi 
mình chăm chú quan sát nó sẽ thấy rõ trong đó rỗng 
không. Và trong bong bóng nước quả thực không có 
lõi cứng, không có cái gì chắc thật trong đó. Bong 
bóng nước xuất hiện trong chốc lát rồi vỡ. Có thê tồn 
tại lâu hơn một chút nhưng tất cả đều sinh diệt, sinh 
diệt liên tục. Cho nên chắc chắn không thê có lõi cứng 
ở trong bong bóng nước như câu hỏi và cũng là lời 
xác định đức Phật: “Làm sao, này các fỳÈ-khưu, lại có 


3 


lối cứng trong bong bóng nước được. ` 
Rồi đức Phật đưa ra ví dụ khác: 


6. Cũng vậy, này các t)-khưu, phàm có thọ gì 
thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, 
hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gân; 
vị f)-khưu thấy thọ, chuyên chủ, như lý quán sát thọ. 
Do vị t)-khưu nhìn chuyên chú, như lý quán sát thọ, 
thọ ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là rồng 
không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này 
các t)-khưu, lại có lõi cứng trong thọ được? 


Ở đây xin mở ngoặc nói thêm một chút. Trong 
các bài kinh, cũng như bài kinh này, đức Phật đưa ra 
từng ví dụ và liên hệ so sánh những ví dụ này với một 
chủ đề Phật học mà lâu nay chúng ta, bất kỳ ai có 
nghe, có học ít nhiều, đều có nghe nói đến là: “ngũ 
uân” hay “ngũ ấm”. Đây là từ Hán Việt Phật học lâu 
nay. Thời gian gần đây, khi chia xẻ pháp, chúng tôi có 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 131 


sử dụng một nhóm từ khác để thay thế do khuynh 
hướng muốn Việt hóa, muốn làm rõ nghĩa các chủ đề 
Phật học thông qua các nhóm từ chuyên môn, để làm 
rõ ý nghĩa, vai trò, chức năng của năm yếu tô này. Và 
với một số người vì không biết chữ Hán, cảm giác xa 
lạ với thuật ngữ này nên không hiểu, làm cản trở khi 
tìm hiểu Phật học, đó cũng là lý do để chúng tôi sử 
dụng từ mới này. 


Ngũ uấn hay ngũ ấm là chỉ cho năm thành tố 
hợp thành thân tâm của mỗi người chúng ta. Chữ 
“uân” trong đó có nghĩa là chồng chất, chất đống, là 
một tập hợp. Với thế hệ trẻ thì các từ “tổ hợp, tập 
hợp” thường được sử dụng trong toán học, trong công 
nghệ hay trong các ngành khoa học tự nhiên, do 
thường sử dụng nên rất đễ hiểu. Chính vì vậy, chúng 
tôi đề xuất dùng nhóm từ “năm tổ hợp” thay thế, thay 
vì nói “ngũ uân”. Nhưng “năm tô hợp” này chưa đủ vì 
nó chưa lột tả được năm tổ hợp này làm cái gì. Cũng 
giống như ngũ uẫn, khi nói ngũ uân - năm cái đồng 
chồng chất thì chẳng hiểu được là gì. Nên chúng ta sẽ 
gọi chúng là: “„ãn tổ hợp tạo nên tiễn trình sống”, 
bao gồm: 

- Sắc uân: chúng tôi gọi là “?ổ hợp hình thể” hay 
“tổ hợp xác thân ”, khi đề cập đến hình thể nói chung, 
tất cả các sắc tướng, sắc tố. Khi nói đến xác thân là 
nói đến phần thân vật lý của chúng ta. 


132 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


- Thọ uẫn: chúng tôi chuyền sang gọi là “zổ hợp 
cảm giác” như tâm lý học vẫn đang sử dụng. 


- Tưởng uân: chúng tôi chuyên sang gọi là “?ổ 
hợp hiểu biết”, vì nó chỉ cho tất cả cái biết mang tính 
chất chủ quan của con người do học hỏi, do tỒn tại, do 
chung sống,... mà có được hoặc đạt được. 


- Hành uân: nói đến các tạo tác, tạo nghiệp, tức 
các tình cảm thuộc thất tình, lục dục: được - mất, hơn 
- thua, các thứ hỉ, nộ, ái, ố,... hoặc các phản ứng của 
mỗi chúng ta khi xúc sự (tiếp xúc, tương tác với sự 
việc, đối tượng). Cho nên hành uân được gọi bằng 
nhóm từ “tổ hợp tình cảm - phản ứng”, để làm rõ ra 
vai trò, chức năng của nó. 

- Thức uân: Chữ “thức uân” này hơi khó hiểu 
với nhiều vị, và chúng tôi trong quá trình tìm hiểu, 
thấy ra, hiểu ra vấn đề nên chuyển sang nhóm từ là 
“tô hợp sao chép, lưu trữ và chuyển giao”. Vì vai trò 
của thức uẫn ở trong ngũ uân là như thế này: sau khi 
một tiến trình khởi lên (thông qua 4 tổ hợp trên), 
nghiệp được tạo, thì hoạt động của hợp thê này là sao 
chép, lưu trữ, chuyên giao cho tiến trình sau. Chính vì 
vậy mà chúng ta có cảm giác nó liên tục, liên tục, 
không ngừng nghỉ. 


Trở lại vấn đề trong bài kinh. Như các lần 
trước, đức Phật đặt ra câu hỏi như một sự xác định: 
“Làm sao, này các f}-khưu, lại có lõi cứng trong thọ 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 133 


được?”. Tức là, trong cảm giác của chúng ta, những 
cảm giác mà chúng ta khi xúc sự, bắt đầu tiếp nhận 
được trên thân tâm này thường là phân làm hai loại: 
thọ thân - cảm giác về vật lý và thọ tâm - cảm giác về 
tâm lý. Mỗi cảm thọ đều có ba trạng thái như lâu nay 
mọi người vẫn thường hiểu trong Phật học, đó là: đau 
khổ, hoan lạc, và trạng thái không khổ không lạc. 
Những trạng thái vui mừng hay buồn lo hoặc loại cảm 
giác nhỏ nhiệm đến nỗi không thể nào gọi tên nó là 
buôn hay là vui được nên gọi là vô ký, tức không ghi 
nhận. Đó là những thuộc tính thuộc về cảm giác mà 
trong kinh thường dịch là “thọ”. 


Với thọ, khi xúc sự chúng ta sẽ khởi lên các cảm 
giác và tất cả cảm giác ấy không thê tồn tại lâu dài. 
Một cảm giác buồn hay vui thôi, nhìn chung, từ xa, 
tưởng như thể dài hai, ba phút, nhưng thực ra tiễn 
trình mà cảm giác ấy sinh ra và diệt, nếu tính theo đơn 
vị tiễn trình, thì con số ấy là hàng trăm, hàng ngàn 
tiến trình kế tục nhau dù cho ta cảm giác như nó là 
một. Một cảm giác đúng ra nó chỉ sinh khởi, tỒn tại 
trong một tiến trình; tiễn trình sau thừa kế tiến trình 
trước và tiếp tục hình thành, sinh lên rồi diệt. Giống 
như trò chơi trẻ con khi nhỏ, chúng ta dùng một que 
nhang rồi xoay quanh tạo vòng tròn trong đêm tối. Do 
xoay nhanh quá nên các điểm sáng trên cây hương đó 
sẽ tạo thành vòng tròn. Ta gọi là vòng tròn ánh sáng 


134 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


hay vòng tròn lửa. Thực ra cả vòng tròn lẫn tên gọi 
chỉ là những khái niệm và không thực. 


Thọ cũng thế! Chúng ta tưởng rằng nỗi buồn hay 
niềm vui đang diễn ra chỉ là một, nhưng không phải. 
Nỗi buồn hay niềm vui ấy là kết quả của rất nhiều tiễn 
trình đang được sinh ra và diệt đi, kế tục nỗi tiếp nhau 
tạo thành. Sinh diệt của mỗi tiến trình quá nhanh nên 
chúng ta không thấy; mặt khác, do không tỉnh táo, 
không đủ sáng suốt để nhận ra. Vì vậy đức Phật đã 
khăng định: làm sao có cái gì tôn tại bên chặt, có lõi 
cứng trong cảm giác này? 


7. Vi như, này các t)-khưu, trong tháng cuối 
mùa Hạ, vào đúng giữa trưa đứng bóng, một ráng 
mặt trời rung động hiện lên. Một người có mắt nhìn 
chuyên chú, như lÿ quản sát nó. Do người ấy nhìn 
chuyên chú, như lý quản sát, nên rảng mặt trời ấy 
hiện rõ ra là trống không, rồng không, không có lõi 
cứng. Làm sao, này các f)-khưu, lại có lõi cứng trong 
ráng mặt trời được ? 


Thời điểm đức Phật đang nói đến là vào cuối 
mùa mưa ở Ấn Độ, tương đương khoảng tháng 9, 
tháng 10 âm lịch của ta, thời điểm sau mùa an cư của 
chư tăng Nam tông. Đây là thời điểm sau mùa hạ 
chuẩn bị bước sang mùa lạnh khô. Những tháng cuối 
mùa mưa đó có những ngày trời nắng, trong không 
khí còn sót hơi âm của những ngày mưa, cho nên khi 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 135 


nhìn lên mặt trời vào giữa trưa đứng bóng, ta sẽ thấy 
quằng ánh sáng bao quanh mặt trời mà đức Phật gọi là 
“ráng mặt trời”. Mặt trời là điểm sáng nhất ở giữa với 
cái quằầng sáng hiện ra chung quanh vào lúc giữa trưa. 
Vào những tháng khác chưa chắc đã nhìn thấy. Trong 
bản dịch gọi là ráng mặt trời. Còn thầy dùng từ mà 
miễn trung hay gọi là “quằng”. 


Ở đây, “một người có mắt nhìn chuyên chú, như 
lý quán sát nó. Do người ấy nhìn chuyên chú, như lÿ 
quán sát, nên ráng mặt trời ấy hiện rõ ra là trống 
không, rồng không, không có lõi cứng.” Và đức Phật 
kết luận: “Làm sao, này các f)-khưu, lại có lõi cứng 
trong ráng mặt trời được?”. Khi nhìn thấy cái quầng 
bao quanh mặt trời như vậy, nó là một hiện tượng ánh 
sáng do có hơi nước trong không khí, phía dưới chúng 
ta nhìn lên xuyên qua hơi nước đó, và mặt trời chiếu 
xuống tạo ra một hiện tượng về vật lý. Đó là một hiện 
tượng ảo! Một người khi quan sát rõ ràng, chăm chú 
vào cái quầng sáng đó thì sẽ nhanh chóng nhận ra nó 
trống không, nó rỗng không và nó không có lõi cứng. 
Ở đây ba tính chất lặp đi lặp lại muốn nêu lên bản 
chất nó chỉ là giả hợp, giả tạo do điều kiện mà sinh. 
Điều kiện trong trường hợp này là do có hơi nước và 
hiện tượng khúc xạ ánh sáng tạo ra. Và trong một thời 
điểm khác của năm, hoặc trong điều kiện khác chưa 
chắc đã có hiện tượng này. Cho nên làm gì nó có lõi 
cứng, làm gì có tính bền chặt tượng trưng cho cái gọi 


136 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


là lõi cứng được. Đó là cách đức Phật so sánh, khi 
chúng ta nhìn vào quằng mặt trời, thấy ra được tính 
chất trống không, rỗng không và không có lõi cứng 
của quằng ánh sáng quanh mặt trời. Ví dụ này để đức 
Phật so sánh với cái gì? 


6. Cũng vậy, này các t)-khưu, phàm có tưởng gì 
thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, 
hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gân; 
vị f)-khưu thấy tưởng, chuyên chú, như lý quán sát 
tưởng. Do vị t)-khưu nhìn chuyên chú, nh lý quản 
sát tưởng, tưởng ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ 
ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lỗi cứng. 
Làm sao, này các tf)-khưu, lại có lõi cứng trong các 
tưởng được ? 


Cũng giống như các đoạn trên, trong quá khứ, 
trong hiện tại, trong vị lai, xa hay gần, liệt hay thắng, 
tốt hay xấu,... được một người có mắt chăm chú quan 
sát, như lý quán sát cái tưởng ấy, thì người ấy sẽ 
nhanh chóng phát hiện được tính chất của nó là trống 
không, tính chất của nó là rỗng không, không có lõi 
cứng, không có thực. 


Rồi đức Phật giảng tiếp: 


9. Vĩ như, này các t}-khưu, một người cân có lõi 
cây, tìm câu lõi cây, đi tìm lõi cây, cắm cát búa sắc 
bén đi vào ngôi rừng. Ở đây, người áy tháy một cụm 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 137 


cây chuối lớn, HỌC thẳng, mới lớn, cao vút. Người ấy 
chặt rễ cây ấy. Sau khi chặt rễ, người ấy chặt ngọn. 
Sau khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ chuối ngoài. Khi 
lột vỏ chuối ngoài, giác cây còn tìm không được, tìm 
đấu cho có được lõi cây? Một người có mắt nhìn 
chuyên chủ, như lỷ quản sát cụm chuối ấy. Khi người 
ấy nhìn chuyên chú, như lÿ quán sát cụm chuối ấy, 
cụm chuối ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là 
trồng rồng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, 
này các t)-khưu, lại có lõi cây trong cụm chuối được? 


10. Cũng vậy, này các tf}-khưu, phàm có các 
hành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay 
ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa 
hay gân; vị t-khưu thấy các hành, chuyên chú, như lÿ 
quán sát các hành. Do vị tỳ-khưu nhìn chuyên chú, 
như lý quản sát các hành, các hành ấy hiện rõ ra là 
trồng không, hiện rõ ra là rông không, hiện rõ ra là 
không có lõi cứng. Làm sao, này các tfỳ-khưu, lại có 
lối cứng trong các hành được ? 


Đức Phật ví dụ một người có nhu cầu, có mục 
đích đi tầm cầu lõi cây, tức cái gì bền vững, chắc chắn 
để nương tựa theo nghĩa bóng; nghĩa đen là tìm lõi 
cây để làm một việc gì đó với mục đích nó tồn tại lâu 
dài. Người ấy đi vào rừng tìm, và tìm thấy một bụi 
chuối. Có một cây chuối trong đó mới lớn, thắng cao, 
đẹp đẽ, người ấy nghĩ rằng cây này có lõi ở trong nên 


138 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


đã chặt gốc, cắt rễ, mang về. Sau đó chặt ngọn, cắt 
cành lá cho nó gọn và tiếp tục lột các vỏ của cây 
chuối ra, hết lớp này qua lớp khác, hết vỏ này qua vỏ 
khác. Nhưng mà quý vị chắc đã biết, ai đã từng làm 
công việc liên hệ đến cây chuối hoặc là từng phụ mẹ, 
chị hoặc bà chặt chuối, đồn chuối ngoài vườn để làm 
thức ăn thì quá hiểu trong cây chuối hoặc là các cây 
thuộc họ cây thân mềm như cây môn, mặc dù bề 
ngoài cao lớn, thắng thớm giống như một cây thuộc 
họ cây gỗ cứng, nhưng thực ra nó thuộc họ cây bụi, 
không bền chắc, chỉ có tướng tá cao lớn, cho đù moi 
móc đến tận cùng đi nữa, không thể có lõi cứng, 
không có cái gì chắc chắn, bền vững ở trong ruột của 
cây chuối được. Nếu cho rằng cái lõi của cây chuối 
cứng cũng giống như là nói trong đống bọt nước có 
cái gì kiên cố, vững bền. 

Cũng như thế ấy, đức Phật dùng ví dụ này để chỉ 
cho một người khi suy xét hoặc quán sát về tưởng uân 
- tô hợp hiểu biết hay tri giác - thì người ấy sẽ sớm 
nhận ra các hiểu biết của mình cũng giống như từng 
lớp vỏ chuối vậy thôi. Từng lớp, từng lớp quyện lại, 
bện vào nhau, liên kết nhau, mà mới nhìn qua chúng 
ta tưởng rằng đó là kho tàng, vốn liếng hiểu biết của 
mình nó chắc chăn, bền vững thế này, thế nọ. Nhưng 
mà thực tế, bản chất của nó như là cây chuối, càng đi 
sâu vào từ lớp này qua lớp khác, lột tất cả ra, trả về 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 139 


nguyên vị của nó, thì cuôi cùng vân không có lõi, vân 
không có cái vững chăc, cái bên thật ở trong đó. 


lỊ. Vĩ như, này các tỳ-khưu, một ảo thuật sự hay 
đệ tử một do thuật sư, tại ngã tư đường bày trò ảo 
thuật. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán 
sát trò ảo thuật ấy. Do người ấy nhìn chuyên chú, như 
lý quán sát, ảo thuật ấy hiện rõ ra là trồng không, 
hiện rõ ra là trồng rồng, hiện rõ ra là không có lõi 
cứng. Làm sao, này các t)-khưu, lại có lõi cứng trong 
do thuật được ? 


12. Cũng vậy, này các tỳ-khưu, phàm thức gì 
thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, 
hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gân; 
vị tỳ-khưu thấy thức, chuyên chú, như lý quản sát 
thức, thức ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là 
rồng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, 
này các tÈ-khưu, lại có lõi cứng trong thức được? 


Các nhà ảo thuật hay là học trò của nhà ảo thuật, 
khi diễn trò, biểu diễn ảo thuật đều dựa trên những 
nguyên tắc là tay chân nhanh nhẹn, một số thủ pháp 
đánh lừa cái nhìn hoặc tâm lý của người xem, hoặc 
dùng một số dụng cụ chuyên môn để đánh lừa người 
xem. Và trò ảo thuật biểu diễn thành công khi người 
xem không biết mình bị lừa, tưởng rằng các hiện 
tượng bày ra đó là thật. Nhưng người biết về nghề 
này, ít nhiều biết kỹ thuật và họ có con mắt quan sát 


140 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


tinh tường, sắc bén thì sẽ phát hiện được trò ảo thuật 
này là trò vui cho mọi người thôi, nó không có thực. 
Và trong đó rõ ràng làm gì có cái gì bền vững, chắc 
thực như cái lõi cứng được. Đức Phật dùng ví dụ này 
để chỉ cho tô hợp cuối cùng, đó là thức uấn hay theo 
cách nói của chúng tôi là tổ hợp sao chép, lưu trữ và 
chuyên giao. 


Và sau khi trình bày qua như vậy, đức Phật đi 
đến kết luận như thế này: 


13. Thấy vậy, này các tỳ-khưu, vị đa văn Thánh 
đệ tử nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đổi với thọ, 
nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các 
hành, nhàm chán đổi với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly 
tham; do ly tham nên giải thoát. Trong sự giải thoái, 
trí khởi lên: “Ta đã giải thoát. ” VỊ ấy biết: “Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa. `” 


Ở đây xin giải thích nhóm từ “đa văn Thánh đệ 
f#”. Nhiều nơi dịch từ Päli sang là đa văn Thánh đệ tử 
hay Thánh đệ tử, vì là từ Hán Việt nên hơi khó hiểu, 
đối với một số vị dễ hiểu lầm và tưởng rằng đó là các 
vị Thánh đa văn. Thực ra trong bài kinh này, từ “đa 
văn” có nghĩa đen là “người nghe nhiều” - do ngày 
xưa chưa có chữ viết, nên người ta học bằng cách 
nghe, chứ không phải đọc như chúng ta ngày nay. 
Nghe nhiều nên gọi là “đa văn”. Vì vậy về nghĩa, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 141 


chúng ta có thể thống nhất: “đa văn” là người ham 
học hiểu. Và “Thánh đệ tử” là đệ tử của đức Phật. 
Như vậy, “đa văn Thánh đệ tử” là vị đệ tử của đức 
Phật ham học hiểu. 


Một vị đệ tử Phật ham học hiểu thì dù là xuất gia 
hay tại gia, sau khi quán sát đúng sự thật đối với sắc, 
đối với các hình thể, các vật thể, dù đó là trong hay 
ngoài, tốt hay xấu, xa hay gần, trên hay dưới hoặc quá 
khứ, hiện tại, vị lai,... vị ấy thấy được bản chất của tổ 
hợp về hình thể, sắc tướng này có ba đặc tính: thứ 
nhất là rỗng không, thứ hai là trống không và thứ ba 
là không có lõi cứng. 

Cũng như vậy, khi vị đệ tử Phật ham học hiểu, 
quán sát tô hợp thứ hai là thọ uẫn — tổ hợp cảm giác 
cũng thấy bản chất của nó là trống không, rỗng 
không, không có lõi cứng. 


Cũng vậy, khi vị đệ tử Phật ham học hiểu quán 
sát đúng sự thực đối với tưởng uấn - tổ hợp hiểu biết 
chủ quan, đối với hành uân - tổ hợp tình cảm - phản 
ứng, đối với thức uân - tổ hợp sao chép, lưu trữ, 
chuyên giao, và thấy rõ được ba tính chất của các đối 
tượng này là: rỗng không, trống không và không có 
lõi cứng. 

Vị ấy trở nên nhàm chán đối với năm tổ hợp 
này. Và sau khi nhàm chán, vị ẫy nguội lạnh với các 
tham ái, nguội lạnh với các ham muốn và đi đến 


142 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


buông bỏ tham ái. Do rời bỏ các tham ái, ham muốn, 
nên vị ấy không còn bị cột trói bởi tham ái, ham 
muốn. Ở đây gọi là vị ấy đã giải thoát. 

Khi mình không còn tham ái đối tượng, không 
còn bị các ham muốn dẫn dắt, tức là mình không còn bị 
các đối tượng ấy ám ảnh, thu hút, đưa vào bẫy sập của 
nó,... khi đó gọi là dứt khỏi các trói buộc, thoát khỏi các 
trói buộc, tức là giải thoát. Và khi cởi bỏ được các trói 
buộc, được giải thoát rồi, tự mình sẽ khởi lên hiểu biết 
rằng: ta đã được cởi trói rồi, giải thoát rồi và đối với các 
đối tượng này không còn ham muốn nữa, không còn trở 
lui trạng thái ấy nữa. Đó chính là nội dung đức Phật 
thuyết giảng. 

Sau khi nói như vậy, đức Phật mới đúc kết lại nội 
dung đã giảng của mình bằng một bài kệ. Chúng ta cùng 
nghe bài kệ: 

14. Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ sau 
khi nói như vậy, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 

Sắc ví với đồng bọt, 
Thọ ví bong bóng nước, 
Tưởng ví ráng mặt trời, 
Hành ví với cây chuối, 
Thức ví với ảo thuát, 


Đáng bà con mặt trời, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 143 


144 | 


Đã thuyết giảng như vậy. 


Nếu như vậy chuyên chú, 
Như lý chơn quán sát, 
Như lý nhìn các pháp, 


Hiện rõ tánh trồng không. 


Bắt đầu với thân này, 
Bác Đại Tuệ thuyết giảng, 
Đoạn tận cả ba pháp, 


Tháy sắc bị quăng bỏ. 


Thân bị quăng, vô tri, 
Không thọ, sức nóng, thức, 
Bị quăng đi, nó năm, 


Làm đồ ăn kẻ khác. 


Cái thân liên tục này, 
Áo sư, kẻ ngu HÓI, 
Được gọi kẻ sát nhân, 


Không tìm thấy lõi cây. 


Hãy quán uán như vậy, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Vị tỳ-khuu tỉnh cần, 
Suốt cả đêm lần ngày, 


Tỉnh giác, chánh tư niệm. 


Hãy bỏ mọi kiết sử, 

Làm chỗ mình nương tựa, 
Sống như lửa cháy đầu, 
Câu chứng cảnh bất động. 

Dựa vào lời dạy của đức Phật trong pháp thoại 
trên, vị tu hành nên siêng năng, chăm chỉ thực hành 
lời dạy của đức Phật, để tâm vào chăm chú quán sát 
đúng với sự thực, chứ không thông qua cái nhìn chủ 
quan hoặc là mang tính phán xét, hay là bị tham, sân, 
s¡ chỉ phối, thì người đó sẽ thấy rõ được tánh rỗng 
không, trồng không của năm tổ hợp này. 

Chúng tôi xin diễn giải tóm tắt lại một số vấn đề 
ở trong bài kinh này. Băng phương pháp so sánh, đức 
Phật dùng ví dụ cho năm tô hợp tạo nên tiễn trình 
sống (ngũ uân) như sau: 


1. Thứ nhất là tổ hợp về hình thể/ sắc thân 
(sắc) như đống bọt nước. 

Bọt nước do duyên mà thành. Do gặp cản trở, 

dòng nước chảy mạnh gặp xoáy nước và có một số 

vật nổi trên mặt nước khi bị tác động của các dòng 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 145 


chảy, xoáy nước, thì nó hình thành các đồng bọt nước. 
Trước đó nó không có, nên tính chất của bọt nước thì 
không lâu dài, mong manh, dễ vỡ và nhớp nháp, 
không sạch sẽ. Thân này cũng thế, sắc này là vậy. Mà 
người đời thường thiếu sáng suốt, không nhận ra tính 
chất giả hợp, không bền chắc như hình nộm của nó. 


2. Thứ hai là tô hợp về cảm giác (thọ) như 
bong bóng nước. 


Tính chất của bong bóng nước là sinh diệt chóng 
vánh, có đó mất đó. Nếu có ánh sáng mặt trời hay ánh 
sáng chiếu vảo thì trông nó đẹp như mơ vậy, nhưng 
chạm vào thì vỡ, hư hư thực thực. Thọ hay cảm giác 
cũng tương tự như th. 


3. Thứ ba là tổ hợp về hiểu biết (tưởng) như 
ráng mặt trời. 


Quằng mặt trời mà ta nhìn thấy giữa trưa đứng 
bóng vào cuối mùa mưa, khi không khí có hơi nước, 
ta nhìn vào mặt trời xuyên qua màn hơi nước trong 
không khí, thì sẽ thấy cái quầng đó, một hiện tượng 
vật lý ảo. Mọi hiểu biết của con người chỉ là các khái 
niệm về sự vật, chứ không phải chính sự vật hay bản 
thân sự vật. 


Mà hiểu biết của chúng ta là cái gì? Do được 
dạy dỗ, do tồn tại chung sống hoặc tự hiểu biết, tự học 
hỏi thêm để biết. Bắt đầu có vốn liếng kiến thức, tích 


146 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


lũy để hiểu biết về nhiều mặt, nhưng bản chất của nó 
là gì? Cái biết chỉ là khái niệm về sự vật chứ không 
phải chính bản thân sự vật. 

Tôi nhớ trước đây tôi có giải thích câu hỏi: 
“Chiếc bè qua sông là gì?” Ngay cả Tam tạng pháp 
điển, hay tất cả sách vở nói về Phật học, cũng không 
phải là chiếc bè. Chỉ khi nào chúng ta học hiểu rồi 
thực hành đúng pháp, thì lúc đó mới bắt đầu gọi là 
chiếc bè. Còn những cái khác chỉ là khái niệm, chỉ là 
những hình dung, chữ nghĩa nói về chiếc bè. Cũng bởi 
kiến thức của chúng ta đối với cuộc sống, với các vấn 
đề, chỉ là khái niệm về sự vật chứ không phải bản 
thân sự vật. 

Và điều kỳ cục là chúng ta hay nhằm lẫn giữa sự 
thật và cái bóng của sự thật, thậm chí nhiều khi đánh 
đồng chúng là một. Cũng giống như chúng ta nhìn lên 
mặt trời vào đúng thời điểm đó, giữa trưa đứng bóng 
vào cuối mùa mưa, khi mà không khí trong bầu trời 
có nhiều hơi nước, thường thấy cái quằng bao quanh 
mặt trời. Mặt trăng cũng thế, ban đêm vào thời điểm 
trong năm, không khí có nhiều hơi nước, chúng ta 
cũng sẽ thấy hiện tượng cái quầng quanh mặt trăng. 
Đó là hiện tượng vật lý của thiên nhiên. Điều mà đức 
Phật ví dụ, ví von, so sánh với cái tưởng chính là vì 
cái tưởng thường dễ bị người ta đánh đồng với sự 
thật, hoặc là tưởng nó là sự thật, nhưng bản chất nó 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |147 


không phải. Cũng giống như cái quằầng ánh sáng đó, 
nó không phải là mặt trời. 

4. Thứ tư là tổ hợp tình cảm - phản ứng 
(hành) như cây chuối. 


Trong người mỗi chúng ta có thất tình lục dục, 
đó là hỉ, nộ, ái, ố,... - nói theo quan niệm cũ của Nho 
giáo. Lục dục là sáu ham muốn xuất phát từ sáu căn 
quyền đối với các đối tượng vừa lòng thỏa ý thay 
nhau thể hiện trong các sinh hoạt của chúng ta suốt 
ngày đêm. Các tình cảm, ý chí, ham muốn ở trong 
mỗi chúng ta hằng ngày nó liên tục, liên tục xuất hiện. 
AI có ý định nương tựa, an trú vào các hành nghiệp 
hay các hành động tạo tác này thì chỉ chuốc lấy thất 
vọng thôi. Vì bản chất của các hành nghiệp này, 
chồng chất, đan xen lẫn nhau. Trong đó có một yếu tố 
quyết định, đó là sự không chắc chắn, vững chãi, lâu 
dài. Khi nghĩ rằng mình tạo một nghiệp thiện, rồi 
mình nương tựa vào đó, an trú vào đó thì hoàn toàn sẽ 
thất vọng vì nghiệp sinh rồi diệt. Dù có quả báo đi 
nữa, chúng ta không biết bao giờ nó đến, nó đan xen 
lẫn nhau, thậm chí chúng ta sẽ nhằm lẫn những giá trị 
thực và ảo. 

Cũng giống như một người đi tìm lõi cây, vào 
trong rừng nhằm lẫn giữa cây có lõi và cây không có 
lõi, nên mới vơ vào cây chuối, đem về lột ra. tìm lõi 
cây nhưng không bao giờ tìm thấy lõi cây được. 


148 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Giống như vậy, một người tưởng rằng nương trú vào 
thiện nghiệp hoặc bất động nghiệp của mình thì cũng 
không phải là chỗ nương tựa, an trú lâu dài đối với 
người giác ngộ, giải thoát. Vấn đề là cần phải thấy ra 
vận hành của nghiệp, tính chất của nghiệp và không 
còn tạo nghiỆp. 


5. Thứ năm là tổ hợp sao chép - lưu trữ - 
chuyền giao (thức) như người ảo thuật. 


Đức Phật lại ví von thức uấn như trò ảo thuật, vì 
tính chất giả hợp của chúng. Tính chất giả hợp của 
thức uấn do nó là bộ nhớ, kho lưu trữ của chúng ta. 
Kho lưu trữ ấy vừa lưu trữ và vừa chuyền giao, sau khi 
đã sao chép các tiến trình liên tục, liên tục. Tự bản thân 
tổ hợp này không có cái gì riêng tư hay là đặc chất. Nó 
chỉ làm khéo một công việc là sao chép, lưu trữ toàn bộ 
diễn tiễn của bốn tô hợp trước, sau đó chuyền giao tiến 
trình kế tiếp. Cũng như nhà ảo thuật khéo sử dụng các 
đồ nghề, sự nhanh nhẹn của đôi tay, của thủ pháp nên 
đánh lừa được người xem. Và người xem tưởng cái họ 
đang thấy là thực. 


Khi thân này không còn sự sống nữa, quăng bỏ 
thì nó không biết đau, không biết buồn, không biết 
giận. Quăng trong nước nó cũng vậy, quăng trong 
đống bùn nó cũng vậy, trên sàng tọa hương thơm nó 
cũng vậy,... không có phản ứng gì hết, vô tri. Và xác 
chết thì không có cảm giác, cho nên không có thọ; xác 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 149 


chết thì nhiệt ở trạng thái lạnh, vì sức nóng không 
còn. Trong xác chết cũng không có cái biết, cho nên 
không có thức. 


Khi cái xác bị quăng đi, nó sẽ tự trương phông 
lên, bị sình, hư thối, vỡ ra, các căn bị biến hoại rồi 
máu mủ.... tuôn ra bên ngoài đất. Và cũng có thê trở 
thành đồ ăn cho chúng sanh khác. Với chúng ta, xác 
chết thì ghê gớm, hôi hám, nhưng với một số loài 
khác thì đó là thức ăn ngon. 


Tâm hướng đến giải thoát, giác ngộ thì một vị tu 
hành sau khi hiểu rõ bản chất của nó liền “bỏ mọi kiết 
sử”, tức trói buộc bởi sắc tướng, hình thể, trói buộc 
đối với cảm giác, trói buộc đối với hiểu biết, trói buộc 
đối với các tạo tác do tình cảm - phản ứng, và trói 
buộc đối với kho lưu trữ của mình, chuyển từ tiến 
trình này qua tiến trình khác. Từ đó, người ấy đề cao 
con đường đã nhắm đến, luôn ở trạng thái siêng năng, 
chăm chỉ, chỉ có tiến chứ không lùi. Giống như có lửa 
đốt trên đầu mình, nếu không kịp phủi thì lập tức lửa 
đốt cháy tóc, cháy từ trên đầu xuống thân thì mình sẽ 
chết. Cũng vậy, phải xem mục đích của việc tu học để 
thoát khổ mà giác ngộ gấp lên, như một người bị lửa 
cháy trên đầu. Đó là lời cảnh tỉnh, lời nhắc nhở của 
đức Phật cho các vị tỳ-khưu. Và đức Phật chấm dứt 
bài kệ như thế. 


150 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Đó là diễn giải mà theo hiểu biết của chúng tôi 
về bài kinh này. Các hình tượng ví von trong bài kinh 
Bọt Nước làm chúng tôi liên tưởng đến một bài kệ 
trong kinh Kim Cang của Phật giáo Phát triển về sau: 


« 


hát thiết hữu vì pháp, 
Như mộng, huyễn, bào, ảnh, 
Như lộ điệc như điện, 
Ứng tác như thị quán. ` 


, 


Đối với các Phật tử Bắc tông hoặc người có 
nghiên cứu, đọc nhiều, nghe nhiều thì không xa lạ với 
bài kệ này. Bài kệ khá phổ biến, nhiều người biết. 

Bài kệ đang nói đến “hữu vỉ pháp” chính là các 
pháp hữu vi. Khi nói đến các pháp hữu vi tức là có tạo 
tác. Dù pháp đó là vật chất, tỉnh thần hoặc trong nội 
tâm mà có tạo tác, có sinh khởi, thì đều nằm trong các 
tính chất đã được đức Phật liệt kê là không bền vững, 
không lâu dài và không chắc chắn. Hai đoạn ví dụ 
trong bài kệ đều nói rõ lên điều đó: 

“Như mộng, huyền, bào, ảnh, 
Như lộ diệc như điện. ` 
“Huyễn” có nghĩa giả mà như thật, mù mờ 
không rõ. “Bào” là bong bóng nước. “Ảnh” là cái 
bóng, là bản sao của ý thức và nó không thực. “Lộ” là 
hạt sương sớm. Buỗi sáng chúng ta ra vườn, nếu đêm 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 151 


trước không quá khô thì sáng sớm trên các ngọn cỏ, 
cành lá, đọng lại những giọt nước. Nhưng ngay khi 
mặt trời chiếu ánh sáng đầu tiên là nó tan ngay. 


+ 


“Ủng tác như thị quán. ` 

“Điện” chính là sét. “Ứng tác” có nghĩa là nên 

làm. Câu này nghĩa là nên quán các pháp hữu vi có 
tính chất như huyễn, mộng, bào, ảnh, lộ, điện. 

Nội dung bài kệ hoàn toàn phù hợp với nội dung 
mà bài kinh này khi liên hệ về cách thực hành quán 
sát, nhìn ngắm tổ hợp làm nên tiến trình sống của thân 
tâm này. 

Đây là một số điểm khi tìm hiểu bài kinh, xin 
được chia xẻ những lưu ý này với quý Phật tử: 

- Thứ nhất, bài kinh này đức Phật dùng một số 
hình tượng để so sánh nhăm làm cho các vị tỳ-khưu 
dễ hiểu hơn tính chất và thấy rõ bản chất vô ngã ở 
trong năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống, gồm: tổ hợp 
sắc thân (sắc uân), tổ hợp cảm xúc (thọ uẩn), tổ hợp 
hiểu biết (tưởng uấn), tổ hợp tình cảm - phản ứng 
(hành uân), và tổ hợp sao chép, lưu trữ, chuyển giao 
(thức uân). 

- Thứ hai, đức Phật nhẫn mạnh tính chất “rỗng 
không, trống không”, không vững chắc, không thực, 
trong năm tô hợp này. Nó bị vây bọc, che khuất bởi 
cái vỏ giả hợp, giả tạm, do duyên sinh nên không thê 


152 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


tự sinh, không tự tồn tại được. Nó tồn tại do nhờ các 
yếu tố hội đủ điều kiện mà hợp thành. Và nó cũng 
thường xuyên thay đổi nên không thể là nơi an trú, 
nương tựa vững chắc. (Đây có thể là cơ sở của một số 
bộ phái Phật giáo phát triển về sau này, và triển khai 
thành Tánh Không và triết học Tánh Không). 


Sơi sáng lời dạy của đức Phật - số 4, năm 2020. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 153 


KINH KHÔNG UÉẺ NHIỄM 


(ANANGANASUTTA) 
Trung Bộ kinh, bài số 05 


= 2t 0-12 r- 
G@{c sfQWtfef?%e>> 


Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài kinh trong Trung 
Bộ, bài kinh số 5, đó là kinh Không Uễ Nhiễm, tên 
Pãli là Ananganasutta. Đây là bài kinh tương đối hơi 
khác so với các bài kinh đã được chia xẻ trong 
chương trình. 

Khác ở đây là người thuyết giảng không phải là 
đức Phật mà là trưởng lão Xá-Lợi-Phất (Sãriputta). 

Địa điểm thuyết giảng không có gì xa lạ, chính 
là tại khu vườn xoài của hoàng thân Jeta, mà chúng ta 
quen gọi là Kỳ Viên tịnh xá, ở Sãvatthi. Nó được đại 
cư sĩ Cấp Cô Độc (Anäthapindika) mua lại và xây 
dựng thành hương thất cho đức Phật và chư tăng làm 
chỗ trú ngụ trong các kỳ an cư mùa mưa. 


Người nghe, ngoài đại chúng tỳ-khưu, còn có 
trưởng lão Mục-Kiền-Liên (Mahãmoggallãna) là 
người tương tác trong pháp thoại này. Ngài Mục- 
Kiền-Liên không những là một người bạn đồng tu, mà 
còn là bạn thân thiết với ngài Xá-Lợi-Phất từ khi còn 


154 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


là thanh niên tại gia và đã từng trải qua khá nhiều 
thăng trầm cuộc sống, cũng như trong thời gian tầm 
đạo, học đạo và tu tập cùng nhau. 


Về duyên khởi bài kinh, Ngài Xá-Lợi-Phất ở 
trước mặt chúng tăng và khởi lên ý nghĩ chia xẻ nội 
dung này cho tất cả mọi người cùng nghe. Có thể về 
mặt nào đó, chúng ta hiểu rằng trong đại chúng tỳ- 
khưu tăng đó đã có một số vấn đề về tu học (ở cuối 
bài kinh có lộ ra), cho nên đây có thể là lý do khiến 
ngài khởi ý chia xẻ pháp thoại này với đại chúng tỳ- 
khưu, đặc biệt là hướng tới các vị tỳ-khưu trẻ. 


Bây giờ xIn đi vào nội dung chính của kinh văn 
này. Cuôi buôi chia xẻ cũng như mọi lân, sẽ là phân 
tóm lược toàn bộ nội dung của pháp thoại. 


1. Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở 
Savafthi (Xảá- Vệ), tại Jetavana (Kỳ-Đà lâm), vườn ông 
Anathapindika ( Cấp Cô Đóc). Ở tại đáy, tôn giả 
Sariputta (Xá-Lợi-Phất) gọi các tỳ-khưu: “Chư hiển 

- “Thưa hiển giả”, các tỳ-khưu ấy vâng đáp tôn 
giả Sariputta. Tôn giả Saripufta nói như sau: 

2. - Này chư hiển, ở đời có bồn hạng người. Thế 
nào là bốn? Chư hiển, ở đây, có hạng người có cấu 
uế, nhưng không như thật tuệ tri: “Nội thân ta có cầu 
uẾ”. Lại nữa chư hiển, ở đây, có hạng người có cầu 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 155 


uễ, và như thát tuệ tri: “Nội thân ta có cầu uế”. Lại 
nữa chư hiện, ở đây có hạng người không có cấu uế, 
nhưng không như thát tuệ tri: “Nội thân ta không có 
cấu uể”. Lại nữa, chư hiển, ở đáy, có hạng người 
không có cẩu uỄ và như thật tuệ tri: “Nội thân ta 
không có cấu uể”. 


Đoạn pháp thoại trên do sử dụng một số thuật 
ngữ Phật học Hán Việt “như thật”, “tuệ tri” lặp đi lặp 
lại, có thể gây khó hiểu cho một số vị chưa quen biết 
nhiều, hoặc chưa thân thiết nhiều với các thuật ngữ 
Hán Việt về Phật học. “Như thật” ở đây nghĩa là khi 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với đối tượng của 
nó thì biết rõ, biết đúng, không nghi ngờ, không nhằm 
lẫn. Còn “tuệ tri” tức là cái biết trực tiếp với đối 
tượng không bị che mờ bởi “lăng kính” của tham, sân, 
bản ngã... 


Trong nội dung của đoạn khởi đầu bài pháp 
thoại này, ngài Xá-Lợi-Phất đề cập đến bốn hạng 
người, nhưng không nói là người tại gia hay xuất gia. 
Bốn hạng này được chia làm hai loại: 


- Hạng người có cầu uê được chia làm hai loại: 
hạng biêt rõ mình có câu uê và hạng không biệt rõ 
mình có câu uê. 


156 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


- Hạng người không có câu uê cũng chia làm 
hai loại: hạng biệt rõ mình không có câu uê và hạng 
không biệt rõ mình không có câu uê. 


Chu hiển, ở đây, hạng người có cầu uễ nhưng 
không như thật tuệ trị: “Nội thân ta có cầu uể”. 
Trong hai hạng người có cấu uễ, hạng người này vì 
vậy được gọi là hạng người hạ liệt. Chư hiển, ở đáy, 
hạng người có cầu uễ và như thật tuệ tri: “Nội thân ta 
có cấu uế”. Trong hai hạng người có cấu uễ, hạng 
người này vì vậy được gọi là hạng người ưu thắng. 


“Nội thân” không phải chỉ là thân thể vật lý, mà 
phải hiểu theo nghĩa là trên chính hợp thê thân tâm 
này, cái tâm luôn luôn gá vào thân vật lý. Những cái 
làm ra “câu uế”, không thanh tịnh đầu tiên sẽ nương 
tựa vào khởi ý, khởi niệm, tư duy của tâm, và tâm thì 
luôn luôn sẵn chặt với thân. Do vậy khi nói “nội thân 
có cầu uể” hàm nghĩa là thân và tâm. Vì hành vi, biểu 
hiện của cấu uế tuy được thể hiện qua thân, nhưng mà 
nguồn lực hoặc là cái nuôi dưỡng, phát triển cấu uế đó 
là từ nội tâm. 

Trong đoạn kinh này, ngài Xá-Lợi-Phất xác 
nhận trong hạng người có câu uế được phân ra thành 
hai loại là hạng người hạ liệt và hạng người ưu thắng. 
Nói dễ hiểu hơn, “hạng người hạ liệt” chính là hạng 
người thấp kém và “hạng người ưu thắng” là hạng 
người đáng kính vì phẩm chất của họ. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 157 


Chư hiển, ở đây, có hạng người không có cấu uể 
nhưng không như thát tuệ tri: “Nội thân ta không có 
cấu uế”. Trong hai hạng người không có cấu uễ, hạng 
người này vì vậy được gọi là hạng người hạ liệt. Chư 
hiển, ở đây, hạng người không có cấu uỄ và như thật 
tuỆ tri: “Nội thân ta không có cấu uế”. Ti rong hai 
hạng người không có cầu uễ, hạng người này vì vậy 
được goi là hạng người ưu thắng ”. 


Tương tự đoạn kinh trước, nhưng ở đây là nói về 
hạng người không có cấu uế. Người không có cấu uế 
nhưng mà không biết mình không có cấu uề thì gọi là 
hạng người thấp kém. Người không có cấu uế và biết 
rõ mình không có cấu uế, như vậy gọi là hạng người 
đáng kính. 


3. Được nói như vậy, Tôn giả Mahamogseallana 
(Đại Mục-Kiên-Liên) nói với tôn giả Sariputtq như 
Sau: 


- Tôn giả Sariputta, do nhán gì, do duyên gì, 
trong hai hạng người có cầu uế này, một hạng người 
được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là ưu 
thắng? Tôn giả Săriputa, do nhân gì, do duyên gì 
trong hai hạng người không có cấu uỄ này, một hạng 
người được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là 
ưu thắng ? 


158 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Căn cứ vào tiêu chí nào để phân biệt một hạng là 
thấp kém, một hạng là đáng kính tuy cả hai đều có 
phẩm tính giống nhau (cấu uế hoặc không cấu uế)? 
Thắc mắc của ngài Mahãmoggallãna có lẽ cũng là 
thắc mắc của chúng ta khi được nghe ngài Xá-Lợi- 
Phất giới thiệu về bốn hạng người trên. Chúng ta xem 
thử ngài Xá-Lợi-Phất sẽ giải thích như thế nào về các 
hạng người này. 


4. - Ở đây, hiển giả, hạng người có cấu uễ 
nhưng không như thật tuệ tri: “Nội thân ta có cấu 
uẾ”. Với người này, có thể chờ đợi như sau: “Người 
này sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không cô gắng, sẽ 
không tỉnh tấn để diệt trừ cấu uỄ ấy. Người này sẽ từ 
trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, 
trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm ”. 
Này hiển giả, giống như một cái bát bằng đồng, mang 
từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn vê, phú đây bụi 
bặm, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, không 
lau chùi và quăng cải bát ấy vào chỗ đây bụi bặm. 
Này hiển giả, như vậy cái bát ấy, sau một thời gian 
càng ô nhiễm hơn, càng đây bụi bặm hơn. 


Vậy hạng người có cấu uề nhưng không như thật 
tuệ tri, biểu hiện của họ là gì? Chúng ta có một đoạn 
giải thích của ngài Xá-Lợi-Phất về hạng người có cầu 
uế nhưng không như thật tuệ tri và ví dụ so sánh về 
vẫn đề này của ngài rất cụ thể. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 159 


Ngài so sánh với một cái bát bằng đồng được 
mua về từ chợ hoặc chỗ người thợ rèn, tuy nhiên 
không phải bình mới mà dính đây bụi bặm. Người chủ 
khi mang về thì không sử dụng nên không vệ sinh lau 
chùi cho cái bát sạch sẽ, còn quăng nó vào chỗ bụi 
bặm nhất, dơ dáy nhất và hoàn toàn không quan tâm 
đến nó. Sau một thời gian cái bát ấy đã dơ còn dơ hơn 
do không được sử dụng, không được lau chùi và trở 
thành vật phế bỏ. Ví dụ này tượng trưng cho thân tâm 
này, do không biết nội tâm mình có cấu uế nên hạng 
người này không khởi lên những ý nghĩa tích cực, 
những niệm khởi tốt đẹp, từ đó cũng sẽ không cố 
gắng, không siêng năng để diệt trừ cấu uế ấy nên nội 
tâm họ vẫn còn nguyên các ô nhiễm. Họ không biết 
được giá trị của thân tâm này, không dùng cái hữu 
dụng của thân tâm này để tu tập, giống như đồ dùng 
mà chúng ta không sử dụng và thường xuyên được lau 
chùi thì sẽ bị bám đầy bụi bặm. 


Chính vì không nhận thức được, không biết 
được một cách đúng đắn nội tâm này có cấu uế cho 
nên hạng người này ứng xử với thân tâm mình như là 
người chủ thiếu hiểu biết, đã quăng bình bát vào góc 
nhà tối tăm phủ đầy bụi bặm và phế bỏ nó. Và tất 
nhiên khi họ từ giã cõi đời này cùng với tất cả hạnh 
nghiệp không tốt đẹp, chết trong khi tâm vẫn còn đầy 
cấu uéế, đầy những ô nhiễm tham, sân, si, nó sẽ dẫn 
dắt tái sinh ở các cảnh giới khổ đau, thấp kém. 


160 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


- Này hiển giả, sự thật là vậy. 


Đó là câu cảm thán và xác nhận của ngài Mục- 
Kiền-Liên đối với giải thích của ngài Xá-Lợi-Phất. 
Chúng ta nghe ngài Xá-Lợi-Phất nói tiếp. 

- Này hiển giả, như vậy hạng người có cấu uể 
nhưng không như thật tuệ tri: “Nội thân ta có cấu 
uẾ”. Với người này, có thể chờ đợi như sau: “Người 
này sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không cô gắng, sẽ 
không tỉnh tấn để diệt trừ cấu uỄ ấy. Người này sẽ từ 
trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, 
trong khi còn cầu uễ, trong khi tâm còn ô nhiễm. ” 


Ngài Xá-Lợi-Phất xác nhận lại hạng người có 
cấu uế nhưng không như thật tuệ tri trong nội thân, 
nội tâm có cấu uế và họ không có những hành động 
tích cực đề thanh tây câu ué, diệt trừ cấu uế, cho nên 
họ sẽ từ trần, mang theo hành trang đi vào cảnh giới 
khác với đầy tham, sân, si và ô nhiễm. 


5. Ở đây, này hiển giả, hạng người có cầu uễ, và 
như thật tuệ tri: “Nội thân ta có cấu uễ”. Với người 
này, có thể chờ đợi như sau: “Người này sẽ khởi lên 
ước muốn, sẽ cô sẵng, sẽ tỉnh tấn để điệt trừ cầu uễ 
ấy. Người này sẽ từ trần, trong khi không còn tham, 
không còn sân, không còn sỉ, trong khi không còn cấu 
uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm”. Này hiện giả, 
giống như cái bát bằng động, mang từ chợ về hay 
mang từ nhà thợ rèn về, phú đây bụi bặm, và người 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 161 


chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và không quăng cải 
bát ấy vào chỗ đây bụi bặm. Này hiển giả, như vậy 
cái bát ấy, sau một thời gian được thanh tịnh hơn, 
được sạch sẽ hơn. 


- Này hiển giả, sự thật là vậy. 


- Này hiện giả, như vậy hạng người có cầu uỄ và 
như thật tuệ trí: “Nội thân ta có cầu uễ”. Với hạng 
người này, có thể chờ đợi như sau: “Người này sẽ 
khởi lên ước muốn, sẽ cố găng, sẽ tỉnh tấn để diệt trừ 
cấu uễ ấy. Người này sẽ từ trần, trong khi không còn 
tham, không còn sân, không còn si, trong khi không 
còn cầu uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. 

Ngài giới thiệu hạng người thứ hai, đó là người 
có cầu uề và biết rõ nội thân mình có cấu uế. 

Cũng lấy ví dụ về cái bát bằng đồng dính đầy 
bụi bặm được mua ở chợ hoặc từ nhà người thợ rèn, 
tượng trưng cho thân tâm có ô nhiễm, có cấu uế. Vị 
này sau khi về nhà chịu khó lau chùi, rửa, cọ xát bằng 
mọi cách để thanh tây dần tất cả những chất dơ bắn, 
bụi bặm bám vào trong bình bát. Chẳng bao lâu, bình 
bát này nhờ sự gia công của người chủ này nên được 
sạch sẽ, sáng lóa, đẹp đẽ, không còn nhơ nhớp, bân 
thiu như trước nữa. Ở đây, ngài Xá-Lợi-Phất cũng 
khăng định rằng một người có cấu uế và biết rõ mình 
có câu uế, vì biết rõ cho nên vị này sẽ khởi lên ước 
muốn diệt trừ, làm sạch các câu uế và ô nhiễm nội 


162 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


tâm. Và vị này có thể ngay trong đời sống hiện tại sẽ 
chấm dứt được ô nhiễm nội tâm, thanh tây được tham, 
sân, s1. 

Lời giải thích này cũng đã được ngài Mục-Kiền- 
Liên tán thán. 

6. Ở đây, này hiển giả, hạng người không có cấu 
DT2 nhưng không như thát tuệ tri: “Nội thân ta không 
có cầu uế”. Với Hgười này, có thể chờ đợi như sau: 
“Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tư niệm tịnh 
tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. 
Người này sẽ từ trần, trong khi còn có tham, còn có 
sân, còn có si, trong khi còn cấu uễ, trong khi tâm còn 
ô nhiễm”. Này hiển giả, giống như một cái bát bằng 
đồng, mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn VỀ, 
thanh tịnh và sạch sẽ. Và người chủ cái bát. ấy không 
dùng đến, không lau chùi và quăng cái bát ấy vào chỗ 
đây bụi bặm. Này hiển giả, như vậy cái bát ấy, sau 
một thời gian, càng ô nhiễm hơn, càng bụi bặm hơn. 


- Này hiển giả, sự thật là như vậy. 


- Này hiển giả, như vậy hạng người không có 
cầu uỄ nhưng không như thật tuệ tri: “Nội thân ta 
không có cấu uẾ”. Với người này, có thể chờ đợi như 
sau: “Người này sẽ tw niệm tịnh tướng. Do tư niệm 
tịnh tưởng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. 
Người này sẽ từ trần, trong khi còn có tham, còn có 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 163 


sân, còn có si, trong khi còn cấu uễ, trong khi tâm còn 
ô nhiễm. ” 

Ngài Xá-Lợi-Phất trình bày hạng người tiếp 
theo, là hạng người không có cấu uế nhưng không biết 
rõ thân tâm mình là không có cấu uế. Do không biết 
rõ nội tâm của mình không có cấu uế và không cảnh 
giác đối với mọi tình huống xảy ra trong đời sống, 
cho nên vị đó sẽ “tư niệm tịnh tướng”. “Tịnh tướng” ở 
đây chính là khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc 
với các đối tượng hợp ý vừa lòng và nỗi tham lên. Vì 
vậy, ở một thời điểm nào đó trong tâm vị này sẽ khởi 
lên một số ý nghĩ, một số niệm tưởng về những đỗi 
tượng vừa lòng, hợp ý, đẹp đẽ, hợp với tham của họ. 
Nội tâm vị này sẽ bị tham chỉ phối. Và khi bị tham chi 
phối sẽ lập tức có sân. Tham, sân có mặt thì si có mặt. 
Tâm người này lập tức bị ô nhiễm mặc dù trước đó 
không bị nhiễm ô. 

Chúng ta phải lưu ý, điều này nghĩa là có những 
giây phút trong cuộc đời chúng ta không có tham, 
không có sân, không có si mà mình không như thật 
biết. Tuy nhiên, khi gặp đối tượng phù hợp, hợp “gu”, 
hợp sở thích thì những tâm bắt thiện sẽ khởi lên. Xin 
ví dụ chăng hạn như có người thích nghe nhạc cổ 
điển, còn nhạc hiện đại như jazz, disco hoặc là rap,... 
thì họ không có cảm tình. Cho nên khi có các loại 
nhạc không thích được chơi, họ không khởi lên cái 
thích, ham muốn đối với các thê loại nhạc đó. Nhưng 


164 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


đừng tưởng rằng họ không có ham mê, ham thích đối 
với âm nhạc. Một lúc nào đó, khi được nghe những 
bản nhạc cô điển thì lập tức ham muốn của họ sẽ khởi 
lên. Nhưng họ không biết và bị cái ham muốn đó dẫn 
dắt, chi phối. Tâm họ sẽ bị ô nhiễm. Hoặc là có người 
mũi rất tinh, đánh hơi, nhận biết các mùi rất tài. Có 
một số mùi người đó không thích như nước hoa, son 
phấn,... Do vậy khi đi vào đô thị, hay ở trong đám 
đông người, họ càng chán ghét hơn đối với các mùi, 
hương thơm giả tạo. Nhưng hôm nào đó họ đi về 
đồng quê chỉ có mùi của hương hoa đồng nội, không 
khí tươi mát của thiên nhiên, họ cảm thấy thích thú và 
bắt đầu khởi lên ham muốn đối với môi trường sống 
này, và chẳng bao lâu tâm của họ sẽ bị chế ngự bởi 
tham. Vì vậy, dù thân tâm không có cấu uế nhưng 
không nhận biết rõ thì rất có thể bị tham, sân, si chỉ 
phối, một lúc nào đó vì không tỉnh táo, sáng suốt đủ 
để nhận ra sự nguy hiểm, sự có mặt, vị ngọt của 
chúng thì sẽ bị chúng chi phối, làm chủ và không thê 
xuất ly khỏi chúng. 


7. Ở đây, này hiển giả, hạng người không có cầu 
uễ và như thật tuệ trí: “Nội thân ta không có cấu uế””. 
Với người này có thể chờ đợi như sau: “Người này sẽ 
không t niệm tịnh tướng. Do không tư niệm tịnh 
tưởng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm của người 
này. Người này sẽ từ trần, trong khi không có tham, 
không có sân, không có sỉ, trong khi không còn cấu 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 165 


uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm”. Này hiển giả, 
giống như một cái bát bằng đồng, mang từ chợ về hay 
mang ft nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ và 
người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và không 
quăng cải bát ấy vào chỗ đây bụi bặm. Này hiển giả, 
như vậy cái bát ấy, sau một thời gian, càng được 
thanh tịnh hơn, càng được sạch sẽ hơn. 


- Này hiển giả, sự thật là như vậy. 


- Này hiển giả, như vậy hạng người không có 
cầu uễ, và như thật tuệ tri: “Nội thân ta không có cầu 
uẾ”. Với người này, có thể chờ đợi như sau: “Người 
này sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tư niệm 
tịnh tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm của người 
này. Người này sẽ từ trần, không có tham, không có 
sân, không có si, không còn cấu uế, tâm không còn ô 
nhiễm. ” 

Hạng người cuối cùng này biết rõ mình, biết rõ 
thân tâm mình không có cấu uế, do vậy, vị ấy không 
khởi lên bất kỳ một hiện tượng nào về “tịnh tướng”. 
Tức là khi lục căn tiếp xúc với các đối tượng, không 
khởi lên tham, không khởi lên luyến ái, không khởi 
lên các thích thú trong lòng và vị ấy biết rõ. Nhờ vậy 
mà tham, sân, si không làm chủ được tâm vị ấy, và vị 
ấy có thể ngay trong đời sống hiện tại vượt qua được 
tham, sân, s1. 


166 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


§. Này hiển giả Moggalläna, do nhân này, do 
duyên này, trong hai người có cấu uỄ này, một người 
được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thắng. 
Này hiên giả Moggalläna, do nhân này, do duyên này, 
trong hai người không có cầu uễ này, một người được 
gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thắng. 


Ngài Xá-Lợi-Phất khăng định lại một lần nữa vì 
sao gọi là hạ liệt (thấp kém), vì sao gọi là ưu thắng 
(đáng kính). Chúng tôi xin tóm tắt như sau: 


(1) Hạng người có câu uê nhưng không biêt 
mình có câu uê. 


Sẽ không có chuyện người này khởi lên ý muốn 
diệt trừ cấu uế và cố gắng thanh tây uế trược nội tâm. 
Người này sẽ mang theo mình các loại uễ nhiễm, 
tham, sân, sĩ khi từ giã cõi đời. Cuộc đời người này bị 
lãng phí như cái bát bằng đồng được mua ở chợ hay 
từ thợ rèn, và gia chủ mang về nhà bỏ quên trong xó 
nhà lâu ngày phủ đầy bụi bặm, ten mốc. Do đó, hạng 
người này được gọi là hạ liệt. 

(2) Hạng người có cấu uế và biết nội tâm 
mình có cấu ué. 

Người này có thể sẽ khởi lên ý muốn diệt trừ cầu 
uế và cố gắng thanh tẩy uế trược trong tâm. Người 
này có thê sẽ ra đi khỏi cuộc đời này với hành trang 
rỗng không: không tham sân si, không còn ô nhiễm và 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 167 


cấu uế nội tâm. Như cái bát bằng đồng, được mua ở 
chợ hay từ lò rèn mang về nhà được gia chủ thường 
xuyên sử dụng, lau chùi bụi bân, chất đơ nên luôn 
sáng bóng đẹp đẽ. Do đó, hạng người này được gọi là 
ưu thắng. 


(3) Hạng người không có cấu uế nhưng không 
biết mình không có cấu uế. 


Người này có thể có các niệm tưởng hoan hỷ với 
các đối tượng vừa lòng, hợp ý, xinh đẹp, hấp dẫn.... khi 
các căn quyền tương tác với các đối tượng của chúng. 
Do hoan hỷ, vừa lòng các đối tượng nên tham ái sẽ 
thâm nhập tâm người này. Hậu quả là người này sẽ từ 
trần khi trong tâm vẫn còn cấu uế, ô nhiễm bởi tham, 
sân, si. Ví như cái bát đồng được mua từ chợ về hay 
mua ở lò rèn về sáng bóng, đẹp đẽ nhưng gia chủ 
không dùng mà quăng bỏ ở xó nhà, sau một thời gian 
cái bát mất dần vẻ sáng bóng, bị bụi bẩn bám dày, 
trông xấu xí và dơ bắn. Do đó, hạng người này được 
gọi là hạ liệt. 


(4) Hạng người không có cấu uế và biết nội 
tâm mình không có cấu uế. 


Người này sẽ không để các niệm tưởng thích thú 
các đối tượng mỹ miễu, xinh tươi, duyên dáng.... khởi 
sinh và chi phối nội tâm. Nhờ vậy, tham ái sẽ không 
thâm nhập làm ô nhiễm nội tâm. Người này sẽ rời 
khỏi cuộc đời với tâm thanh tịnh, không còn ô nhiễm, 


168 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


không có tham sân si. Cũng như cái bát đồng được 
mang từ chợ về hay mang từ lò rèn về sáng bóng, sạch 
sẽ và được gia chủ thường xuyên dùng, thường xuyên 
lau chùi và cất vào chỗ trang trọng nên cái bát luôn 
luôn sáng chói đẹp đẽ. Do đó, hạng người này được 
gọi là ưu thắng. 


9. - Này hiện giả, cáu uê gọi là cậu uê, danh từ 
øì là động nghĩa cái gọi là câu uê? 


Ngài Mục-Kiền-Liên chất vẫn ngài Xá-Lợi-Phát, 
thỉnh ngài Xá-Lợi-Phất làm rõ ý nghĩa cấu uế là gì, 
những gì liên quan, gần gũi với cấu uế. Và chúng ta 
hãy nghe ngài Xá-Lợi-Phất trả lời. 

- Này hiển giả, các ác bất thiện pháp, cảnh giới 
của dục là đồng nghĩa cái gọi là cấu uê. 

“Ác bất thiện pháp” là những cái xấu độc. “Cảnh 
giới của dục” là cõi Dục giới, thế giới của tham ái, 
liên hệ đến dục. Vậy cái gọi là cầu uế được chỉ ra nằm 
trên thân và tâm của một người. 

Tiếp theo, ngài Xá-Lợi-Phất mở rộng ý nghĩa 
này bằng rất nhiều ví dụ cụ thể tiếp theo. 


10. Này hiển giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một 
t-khưu có thể khởi lên ý muốn như sau: “Nếu ta có 
phạm giới tội, mong rằng các tb-khưu chớ có biết về 
ta rằng là đã phạm giới tội”. Này hiển giả, sự tình 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 169 


này có thể xảy ra: các t)-khưu có thể biết được các tỳ- 
khưu ấy đã phạm giới tội. Tỳ-khưu này nghĩ rằng: 
“Các tỳ-khưu đã biết được ta đã phạm giới tội”. Do 
đó, vị này trở thành phần nộ và bất mãn. Phẫn nộ và 
bắt mãn, cả hai thuộc về cầu uễ. 


Điểm cần lưu ý trong các ví dụ này, ngài Xá- 
Lợi-Phất đang giả định các tình huống xảy ra đối với 
một vị tỳ-khưu xuất gia trong Phật giáo, để làm rõ ý 
nghĩa “cấu uế”. Ngài không nói mông lung mà đưa ví 
dụ trực tiếp chỉ rõ trong hạng người xuất gia vì ngài 
đang thuyết giảng cho tăng chúng. Có thể trong số 
chúng tăng đang có mặt, có một SỐ VỊ đang có cầu uẽ. 


Các ví dụ đưa ra là về việc phạm giới của vị tỳ- 
khưu. Một khi xuất gia gia nhập vào hội chúng Tăng, 
tu học với sự hướng dẫn, dạy dỗ của đức Phật và các 
vị trưởng lão đi trước, thì người xuất gia phải chấp 
nhận thực hiện các quy định không được phép làm. Vì 
những việc làm đó có thê gây bất lợi, có hại cho đời 
sống Phạm hạnh, cho lộ trình tu học hoặc là làm tốn 
thương niềm tin của tín thí. Vi phạm những quy định 
đó gọi là “phạm giới tội”. 


Trong ví dụ đầu tiên này, khi phạm giới tội vị 
tỳ-khưu khởi lên ước muốn là các vị đồng tu không 
biết răng vị này đã phạm giới tội. Nhưng trong thực tế 
thì việc phạm giới tội của vị đó đã được nhiều người 
biết. Do đó, vị tỳ-khưu liền bất mãn và phẫn nộ. Bất 


170 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


mãn và phân nộ là thái độ tâm sân hận, cho nên nó là 
câu uê. 


11. Này hiển giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một 
t-khưu có thể khởi lên ý muốn như sau: “Nếu ta có 
phạm giới tội, mong rằng các t)-khưu hãy quở trách 
ta ở chỗ kín đáo, không phải ở giữa Tăng chúng”. 
Này hiển giả, sự tình này có thể xảy ra: các tỳ-khưu 
quở trách t)-khưu ấy ở giữa Tăng chúng, không phải 
ở chỗ kín đáo. T)-khưu này nghĩ rằng: “Các tỳ-khưu 
quở trách ta ở giữa Tăng chúng, không phải ở chỗ kín 
đáo”. Do đó, vị này trở thành phẩn nộ và bắt mãn. 
Này hiển giả, phân nộ và bất mãn, cả hai thuộc về 
cấu uế. 

Ví dụ thứ hai, vị ty-khưu phạm giới tội, và ước 
rằng các vị tỳ-khưu đồng tu quở trách mình ở nơi kín 
đáo, không phải trước Tăng chúng. Nhưng mà sự tình 
xảy ra ngược lại, vị tỳ-khưu phạm giới tội bị khiến 
trách ngay trước đại chúng Tăng. Chính vì lí do này vị 
tỳ-khưu ấy phẫn nộ và bất mãn. Đây là cấu uế. 


12. Này hiển giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một 
t-khưu có thể khởi lên ý muốn như sau: “Nếu ta có 
phạm giới tội, mong rằng một t)-khưu động đẳng hãy 
quở trách ta, chớ không phải một vị không đồng 
đăng”. Này hiển giả, sự tình này có thể xảy ra: một 
t-khưu không đông đăng quở trách tỳ-khưu ấy, 
không phải một t)È-khưu đông đẳng. T)-khưu này nghĩ 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |171 


rằng: “Một tb-khưu không động đăng quở trách ta, 
không phải một t)-khưu đồng đăng”. Do đó, vị này 
trở thành phân nộ và bất mãn. Này hiên giả, phân nộ 
và bất mãn, cả hai thuộc về cầu uễ. 


Ví dụ thứ ba, vị tỳ-khưu phạm giới tội ước mong 
được một vị tỳ-khưu đồng hàng, đồng vai vế quở 
trách nhưng sự tình ngược lại. Khi vị ẫy phạm giới tội 
thì được xem như một bị can, cho nên Tăng chúng có 
thể cử ra những vị nhỏ tuổi hơn, thứ bậc thấp hơn vị 
đó để đại diện Tăng khiến trách, nhắc nhở vị ấy. 
Chính vì vậy, vị tỳ-khưu này khởi lên phẫn nộ và bất 
mãn, mà đã phẫn nộ và bất mãn thì đó chính là cấu uế. 


13. Này hiển giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một 
t-khưu có thể khởi lên ý muốn như sau: “Mong rằng 
bậc Đạo Sư hãy hỏi ta nhiễu lần trong khi giảng pháp 
cho chúng tỳ-khưu! Mong rằng bậc Đạo Sư không hỏi 
t-khưu khác nhiều lần trong khi giảng pháp cho 
chúng t-khưu!”. Này hiển giả, sự tình này có thể xảy 
ra: bạc Đạo Sư hỏi một t)-khwu khác nhiễu lần {rong 
khi giảng pháp cho chúng t)-khưu, bậc Đạo Sư không 
hỏi tỳ-khưu ấy nhiều lẫn trong khi giảng pháp cho 
chúng t)-khưu. T)-khưu này nghĩ rằng: “Bậc Đạo Sư 
hỏi một t-khưu khác nhiêu lần trong khi giảng pháp 
cho chúng tb-khưu. Bậc Đạo Sư không hỏi ta nhiễu 
lần trong khi giảng pháp cho chúng t)-khưu”. Do đó, 
vị này trở thành phân nộ và bất mãn. Này hiển giả, 
phân nộ và bắt mãn, cả hai thuộc về cầu uễ. 


172 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Ví dụ này liên hệ đến đức Phật, vị tỳ-khưu khởi 
ước muốn được đức Phật trong khi giảng pháp đặt cho 
nhiều câu hỏi nhưng sự tình không diễn ra như vậy. 
Bậc Đạo Sư lại hỏi vị khác nhiều lần, chứ không quan 
tâm đến vị ấy. Để mở rộng ra, chúng ta có thể hiểu 
ngoài đức Phật thì có thể là các vị trưởng lão, hoặc vị 
lớn ở trong Tăng chúng. Trong ví dụ này, tâm của vị 
tỳ-khưu này mong rằng có được sự tín nhiệm, tin cậy 
của đức Phật. Do vậy khi đức Phật không quay sang 
hỏi vị này, dù một lần cũng không có, thì vị này cảm 
giác không được tin tưởng, trở thành bất mãn và phẫn 
nộ. Bất mãn và phẫn nộ chính là cấu ué. 


14. Này hiển giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một 
t-khưu có thể khởi lên ý muốn như sau: “Mong rằng 
các tỳ-khưu hãy để ta đi trước trong khi vào làng để 
dùng cơm! Mong rằng các tỳ-khưu không để một tỳ- 
khưu khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm!” 
Này hiển giả, sự tình này có thể xảy ra: các tỳ-khưu 
để một tỳ-khưu khác đi trước trong khi vào làng để 
dùng cơm, các t)-khưu không để tỳ-khưu ấy đi trước 
trong khi vào làng để dùng cơm. Tỳ-khưu này nghĩ 
rằng: “Các tỳ-khưu để một tỳ-khưu khác đi trước 
trong khi vào làng để dùng cơm, các t)-khưu không 
để ta đi trước trong khi vào làng để dùng cơm”. Do 
đó, vị này trở thành phân nộ và bất mãn. Này hiển 
giả, phân nộ và bắt mãn, cả hai thuộc về cầu uễ. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |173 


Ví dụ này, một vị tỳ-khưu khởi lên ước muốn 
được chư Tăng sắp xếp cho đi trước đội hình, dẫn đầu 
như là người trưởng đoàn khi tiễn vào làng dùng cơm 
theo lời mời của thí chủ. Nhưng mà thực tế không như 
mong ước của vị ấy. Do vậy vị này trở nên bất mãn và 
phẫn nộ. Đây là cấu ué. 


15. Này hiển giả, sự tình xảy ra, ở đây, một f}- 
khưu khởi lên ý muốn như sau: “Mong răng tại chỗ 
ăn, ta được chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ 
ăn khất thực tốt nhất! Mong rằng tỳ-khưu khác tại 
chỗ ăn không được chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt 
nhất, đô ăn khất thực tốt nhất!” Này hiển giả, sự tình 
này có thể xảy ra: một t)-khwu khác tại chỗ ăn được 
chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đô ăn khất thực 
tốt nhất; còn tỳ-khưu ấy tại chỗ ăn không được chỗ 
ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đô ăn khất thực tốt 
nhất. Tỳ-khưu này nghĩ rằng: “Một tỳ-khưu khác tại 
chỗ ăn được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ 
ăn khát thực tốt nhất. Tại chỗ ăn, ta không được chỗ 
ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đô ăn khất thực tốt 
nhất”. Do đó, vị này trở thành phân nộ và bất mãn. 
Này hiển giả, phân nộ và bất mãn, cả hai thuộc về 
cấu uế. 

Đây là ví dụ về vấn đề ăn uống và chỗ ngồi. 
Chữ “đồ ăn khất thực” được hiểu như vậy: đối với 
một vị xuất gia thì có thể nuôi mạng từ hai nguồn. 
Một là đi khất thực để sống. Hai là ở tại nơi mình tu 


174 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


học được tín thí giúp đỡ, chia xẻ bằng cách mang vật 
thực tới để dâng cúng. Hai loại đồ ăn đó gọi là “đồ ăn 
khất thực” mặc dù hình thức có thể khác nhau nhưng 
cùng nội dung đều là do người khác cung cấp. 


Trong trường hợp này, vị tỳ-khưu khởi lên ước 
muốn khi được mời thọ thực ở đâu cũng sẽ được ngồi 
ở vị trí tốt nhất, được cúng dường thức ăn và thức 
uống tốt nhất. Nhưng sự tình không diễn ra như mong 
muốn của vị ấy, vì thế nên phẫn nộ, bất mãn. Đây là 
cầu uế. 


16. Này hiển giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một 
t-khưu có thể khởi lên ý muốn như sau: “Mong rằng 
tại chỗ ăn sau khi ăn xong, ta sẽ thuyết tùy hỷ pháp, 
không phải tỳ-khưu khác tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, 
sẽ thuyết tùy hỷ pháp!” Này hiển giả, sự tình này có 
thể xảy ra: một f}-khưu khác tại chỗ ăn, sau khi ăn 
xong, thuyết tùy hỷ pháp; tỳ-khưu ấy tại chỗ ăn, sau 
khi ăn xong, không thuyết tùy hỷ pháp. Tỳ-khưu này 
nghĩ rằng: “Một tỳ-khưu khác tại chỗ ăn, sau khi ăn 
xong, thuyết tùy hỷ pháp. Ta tại chỗ ăn, sau khi ăn 
xong, không thuyết tùy hỷ pháp”. Do đó, vị này trở 
thành phân nộ và bất mãn. Này hiển giả, phẫn nộ và 
bắt mãn, cả hai thuộc về cầu uễ. 


Trong ví dụ này, nội dung được gọi là cầu uế 
liên hệ đến vẫn đề thuyết pháp. Một vị tỳ-khưu khởi 
lên ý nghĩ mình sẽ được mời thuyết pháp thí chủ nghe 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |175 


sau khi thọ thực xong. Nhưng sự tình thì ngược lại và 
ước muốn không được thỏa mãn làm vị ấy trở nên bất 
mãn, phẫn nộ. Đây chính là cấu ué. 


17. Này hiển giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một 
t-khưu có thể khởi lên ý muốn như sau: “Mong rằng, 
ta sẽ thuyết pháp cho các t)-khưu tụ tập tại ngôi tịnh 
xá, chớ không phải một tỳ-khuu khác thuyết pháp cho 
các tỳ-khưu tụ tập tại ngôi tịnh xá!” Này hiển giả, sự 
tình này có thể xảy ra: một tb-khưu khác thuyết pháp 
cho các t)-khưu tụ tập tại ngôi tịnh xá; còn tỳ-khưu ấy 
không thuyết pháp cho các tỳ-khưu tụ tập tại ngôi tịnh 
xá. T)-khưu này nghĩ rằng: “Một t)-khưu khác thuyết 
pháp cho các tỳ-khưu tụ tập tại ngôi tịnh xá, còn ta 
không thuyết pháp cho các tỳ-khưu tụ tập tại ngôi tịnh 
xá”. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này 
hiển giả, phân nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uễ. 


18. Này hiển giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một 
tỳ-khưu có thể khởi lên ý muốn như sau: “Mong rằng, 
ta sẽ thuyết pháp cho các tỳ-khưu-ni tụ tập tại ngôi 
tịnh xá,... (như trên),... ta sẽ thuyết pháp cho các nam 
cư sĩ,... ta sẽ thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại 
ngôi tịnh xá, chớ không phải một t)-khưu khác thuyết 
pháp cho các nữ cự sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá!” Này 
hiển giả, sự tình này có thể xảy ra: một tỳ-khưu khác 
thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá; 
còn t-khuu ấy không thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ 
tập tại ngôi tịnh xá. Tỳ-khưu này nghĩ rằng: “Một tỳ- 


176 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


khưu khác thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi 
tịnh xá; còn ta không thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ 
tập tại ngôi tịnh xá ”. Do đó, vị này trở thành phân nộ 
và bắt mãn. Này hiện giả, phân nộ và bất mãn, cả hai 
thuộc về cấu uễ. 

Hai đoạn này chỉ khác nhau về đối tượng người 
nghe là tỳ-khưu, hay tỳ-khưu ni, hay nam cư sĩ, hoặc 
nữ cư sĩ, còn nội dung thì giống nhau. Vị tỳ-khưu 
khởi lên ước muốn sẽ được làm người thuyết pháp tại 
ngôi tịnh xá. Nhưng sự tình không diễn ra như vậy, 
cho nên bất mãn và phẫn nộ. Đó là cấu uế. 


19. Này hiển giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một 
tỳ-khưu có thể khởi lên ý muốn như sau: “Mong rằng 
các t}-khưu cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
fa; các vị t}-khưu chớ có cung kính, tôn trọng, lễ bái 
cúng dường một t)-khưu khác!” Này hiên giả, sự tình 
này có thể xảy ra: các t)-khưu cung kính, tôn trọng lễ 
bái, cũng dường một tÈ-khưu khác, các t}-khưu không 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường tỳ-khưu ấy. 
Tỳ-khuưu này nghĩ rằng: “Các tỳ-khưu cung kính, tôn 
trọng, lễ bái, cúng dường một tỳ-khưu khác chớ không 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường ta”. Do đó, 
vị này trở thành phân nộ và bất mãn. Này hiển giả, 
phân nộ và bắt mãn, cả hai thuộc về cầu uế. 


20. Này hiện giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một 
t-khưu khởi lên ý muốn như sau: “Mong rằng các 
t)-kheo-mi,... (nh trên),.. các nam cW sĩ,.. (như 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |177 


trên),... các nữ cư sĩ cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng 
dường ta. Các nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ 
bái, cúng dường một tỳ-khưu khác!” Này hiển giả, sự 
tình này có thể xảy ra: các nữ cư sĩ cung kính, tôn 
trọng, lễ bái, cúng dường một tỳ-khưu khác, các nữ cư 
sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bải, cúng dường tỳ- 
khưu ấy. T)-khưu này nghĩ rằng: “Các nữ cư sĩ cung 
kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một t)-khưu khác; 
các nữ cự sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng 
dường ta”. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất 
mãn. Này hiển giả, phân nộ và bắt mãn, cả hai thuộc 
VỀ cấu u. 


Hai đoạn này liên hệ đến vấn đề được cung kính, 
tôn trọng, lễ bái, cũng dường. Vị tỳ-khưu khởi lên ước 
muốn được chư tỳ-khưu, ty-khưu-nI, các nam cư sĩ, 
các nữ cư sĩ cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
vị ấy, không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
vị tỳ-khưu khác.Nhưng sự tình không diễn ra như vậy. 
Vì lí do này mà vị tỳ-khưu trở nên phẫn nộ và bất 
mãn, đó chính là cấu uế. 


21. Này hiện giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một 
tỳ-khưu có thể khởi lên ý muốn như sau: “Mong rằng 
ta nhận được các y phục tôi thắng, tỳ-khưu khác 
không nhận được các y phục tối thắng!” Này hiển 
giả, sự tình này có thể xảy ra: một tỳ-khưu khác nhận 
được các y phục tối thắng, t)-khưu ấy không nhận 
được các y phục tôi thắng. Tỳ-khưu này nghĩ rằng: 


178 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


“Một tỳ-khưu khác nhận được các y phục tối thăng; 
ta không nhận được các y phục tối thắng ”. Do đó, vị 
này trở thành phân nộ và bất mãn. Này hiển giả, phân 
nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uễ. 


22. Này hiển giả sự tình này xảy ra, ở đây, một 
t-khưu có thể khởi lên ý muốn như sau: “Mong rằng 
ta nhận được các đô ăn khất thực tối thăng,... (như 
trên),... các sàng tọa tối thắng, các được phẩm trị 
bịnh tối thắng. Tỳ-khưu khác không nhận được các 
được phẩm trị bịnh tối thắng! ” Này hiển giả, sự tình 
này có thể xảy ra: một t-khưu khác nhận được các 
dược phẩm trị bịnh tôi thắng, còn tÈ-khưu ấy không 
nhận được các được phẩm trị bịnh tối thắng ”. T)- 
khưu này nghĩ rằng: “Một t)-khưu khác nhận được 
các được phẩm trị bịnh tối thăng; còn ta không nhận 
được các dược phẩm trị bịnh tối thắng”. Do đó, vị 
này trở thành phân nộ và bất mãn. Này hiển giả, phẫn 
nộ và bắt mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 


Ở đây, nội dung lại hướng đến vấn đề liên quan 
tứ vật dụng: y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa (tắm lót 
nằm, ngồi), thuốc trị bệnh. Vị tỳ-khưu mong ước 
được nhận được những vật dụng tối thắng nhưng 
không được đáp ứng đúng sở nguyện. Vì thế vị tỳ- 
khưu trở nên bất mãn và phẫn nộ, đó chính là cầu uế. 


Sau khi đưa ra một số ví dụ như trên, đây là 
khẳng định của ngài Xá-Lợi-Phất. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |179 


23. Này hiện giả, các ác bát thiện pháp, cảnh 
giới của dục này là đồng nghĩa cái gọi là cáu uế. 


Như vậy toàn bộ những ví dụ mà ngài Xá-Lợi- 
Phất đưa ra đều có thê xảy ra đối với một vị tỳ-khưu 
mà trong lòng còn nhiều dục, các ác bất thiện pháp. 
Đây đều là những điều xấu ác sẽ khởi sinh và chi phối 
làm chủ vị ấy, đó gọi là câu uế. 

24. Này hiển giả, đối với tỳ-khưu nào, các ác, bắt 
thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và 
nghe là chưa được diệt trừ, nếu t)-khưu ấy là vị sống 
trong rừng núi, tại các trú xứ xa văng, sống hạnh khất 
thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo hạnh mang 
phần tảo y, mặc y phục thô xấu, thời các động phạm 
hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
tỳ-khưu ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này còn 
được thấy và còn được nghe các ác, bất thiện pháp, 
cảnh giới dục của tỳ-khưu chưa được diệt trừ. 


Đoạn kinh hơi rối rắm một chút, có thê hiểu một 
cách đơn giản thế này. Cho dù một vị tỳ-khưu bên 
ngoài có tạo dựng cho mình một lối sống đạo đức, 
mẫu mực theo quan niệm của thế gian, như là “sống 
trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng, sống hạnh khất 
thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo hạnh mang 
phần tảo y, mặc y phục thô xấu”, khoác lên vẻ bên 
ngoài của những vị tu sĩ thường được cung kính vì 
sống đời sống khắc kỷ, ít ham muốn, ít dục nhưng còn 


180 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


chưa diệt trừ được các câu uê vê dục, về các tham, 
sân, si thì vân bị các bạn đông tu không cung kính, 
tôn trọng, lê bái, cúng dường vị ây. 


25. Này hiển giả, ví như một bát bằng đồng, 
mang từ chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy 
thanh tịnh, sạch sẽ. Nhưng người chủ của bát ấy đựng 
đây bát với xác rắn, xác chó hay xác người, đậy lại 
với một cái bát động khác rôi mang về hàng chợ lại. 
Có người thấy vậy bèn hỏi: “Bạn mang cái gì có vẻ 
đẹp để ngon lành vậy?” Khi cẩm cái bát lên, mở ra và 
nhìn vào, thì với người ấy, không tra thích khởi lên, sự 
ghê tởm khởi lên, và sự yếm ô khởi lên. Những người 
đói còn chưa muốn ăn các thứ ấy, hung nữa là 
những người đã no. 

Này hiển giả, đổi với f)-khwu nào, các ác, bắt 
thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và 
được nghe là chưa được diệt trừ, nều t)-khưu ấy là vị 
sống trong rừng múi, tại các trú xứ xa văng, sống 
hạnh khát thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo 
hạnh mang phần tảo y, mặc y phục thô xấu, thời các 
đông phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường tb-khưu ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả 
này còn được thấy và còn được nghe các ác bắt thiện 
pháp, cảnh giới của dục này là chưa được diệt trừ. 


Một ví dụ mang tính so sánh để làm rõ hơn cái 
nghĩa được ngài Xá-Lợi-Phất đưa ra. Một người có 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 181 


một cái bát bằng đồng sáng chói đẹp đẽ, nhưng lại 
đựng trong ấy những thứ rất là kinh tởm như là xác 
rắn, xác chó, xác người,... và khéo léo che đậy băng 
một cái nắp rồi đưa ra ngoài chợ, chỗ đông người. Nó 
được một người tò mò mở ra xem. Khi nhìn thấy 
những vật dơ bản, hôi thối ở trong cái bát ấy người 
này liền kinh hoàng ghê tởm. Từ “yếm ố” nghĩa là 
ghét bỏ hoặc là xa rời vì không thích. Với bình bát 
đựng những thứ này thì người đói cũng không aI 
muốn ăn, huống chi là người no đủ. Cũng vậy, vị tỳ- 
khưu dù có đời sống bên ngoài thể hiện rất đẹp đẽ 
nhưng mà nội tâm đây cấu uế, đầy tham và sân, thì 
cùng như vẻ ngoài cái bát bằng đồng đẹp đẽ, sạch sẽ 
nhưng nội dung bên trong chứa đầy xác chết hôi hám, 
bản thíu, ô uế. Bằng ví dụ hết sức cụ thể và rõ ràng, 
ngài Xá-Lợi-Phất cho chúng ta thấy: chỉ khi nào nội 
tâm được thanh tịnh, tham, sân, si được thanh tây, ô 
nhiễm không còn thì khi đó mới thực sự là đẹp đế, 
thanh tịnh bên ngoài lẫn bên trong. 

Này hiển giả, đối với f)-khưwưu nào mà các ác, bắt 
thiện pháp, cảnh giới của dục này được thấy và được 
nghe là đã diệt trừ, nếu t)-khưu ấy sống gân làng 
mạc, chấp nhận biệt thỉnh thực, mang y người gia chủ 
cúng, thời các đồng phạm hạnh cung kính, tôn trọng, 
lễ bái, cúng dường vị tỳ-khưu ấy. Vì sao vậy? Vì các 
bậc tôn giả này được thấy và được nghe các ác, bất 


182 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


thiện pháp, cảnh giới của dục của vị tỳ-khưu ấy đã 
được diệt trừ. 


Này hiển giả, ví như một bát đồng, mang từ hàng 
chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy thanh tịnh, 
sạch sẽ. Người chủ cái bát ấy đựng đây với gạo ngon, 
cơm lành, các hột đen đã lấy ra, các loại đồ ăn, đáy lại 
với một bát đông khác rồi mang về hàng chợ lại. Các 
người thấy vậy bèn hỏi: “Bạn mang cái gì có vẻ đẹp đễ 
ngon lành vậy?” Khi cẩm cái bát lên, mở ra và nhìn 
vào, thì đối với người ấy, ta thích khởi lên, sự không 
ghê tởm khởi lên, sự không yếm ô khởi lên. Người no 
còn muốn ăn các thứ ấy huồng nữa là người đói. 

Này hiển giả, cũng vậy, đổi với vị tỳ-khưu nào, 
mà các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này 
được thấy và được nghe là đã diệt trừ, nều tb-khưu ấy 
sống ở biên giới gân làng mạc, chấp nhận biệt thỉnh 
thực, mang y người gia chủ cúng, thời các đồng phạm 
hạnh cung kính, tôn trọng lễ bái cúng dường t-khưu 
ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này được thấy và 
được nghe các ác, bất thiện pháp cảnh giới của dục 
này đã được diệt trừ. 


Ở đây, ngài Xá-Lợi-Phất đưa ra hình ảnh đối 
nghịch. Vị tỳ-khưu nào được biết đã diệt trừ các điều 
xấu độc, nội tâm đã thanh tây, không còn cầu uế thì 
cho dù vị ấy sống gần làng mạc, chấp nhận được thí 
chủ mời thọ thực riêng, mang y gia chủ cúng dường 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 183 


thì vẫn được các bạn đồng tu cung kính, tôn trọng, lễ 
bái, cúng đường. Nguyên nhân sự cung kính này xuất 
phát từ việc người ta biết được vị ấy đã thanh tây 
được tham, sân, si, chứ không phải do các điều kiện 
bên ngoài vị ấy thê hiện. Giống như một cái bát bằng 
đồng sáng chói đẹp đẽ đựng đầy cơm nấu từ gạo ngon 
đã được nhặt sạch các hột đen, với các loại đồ ăn 
thơm phức, được đậy lại. Một người tò mò mở ra 
xem. Khi nhìn thấy cơm và thức ăn thơm ngon người 
này liền ưa thích, dù đã no bụng vẫn muốn ăn huống 
là người đói. 


26. Được nghe nói vậy, tôn giả Mahamoggallana 
thưa với tôn giả Sariputta: 


- Hiển giả Sãriputta, một ví dụ khởi lên cho tôi! 
- Hiển giả Moggalläna, hãy nói lên ví dụ ấy. 


- Hiển giả, một thời tôi ở thành Vương Xá, tại 
Giribbaja. Này hiển giả, rồi tôi đắp y vào buổi sáng, 
mang theo y bát, vào thành Vương Xá để khất thực. 
Lúc bấy giờ, SamifIl, con một người làm xe, đang đếo 
một vành xe, và tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước 
là con của một người làm xe, đang đứng một bên. Rồi 
tà mạng ngoại đạo Panduputta trước là con một 
người làm xe, khởi lên ý nghĩ như sau: “Mong rằng 
SamiH, con người thợ xe, hãy đếo đường cong này, 
đường méo này và các mắt gỗ này, để vành xe này 
không có cong, không có đường méo, không có mắt số, 


184 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


được trơn tru và được đặt vào trong trục chính”. Này 
hiển giả, tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước là con 
một người làm xe suy nghĩ như thế nào, thời đúng như 
vậy, Samifi, con người làm xe, đếo đường cong này, 
đường méo này và các mắt gố này của vành xe ấy. Này 
Hiên giả, tà mạng ngoại đạo Panduputta trước là con 
người làm xe, hoan hỷ nói lên lời hoan hỷ nhự sau: 
“Hình như người này đang đẽo (vành xe ấy) như là với 
tâm của anh ta, anh ta biết tâm ta vậy ”. 


27. Này hiển giả, những ai không có lòng tỉn, vì 
mục đích sinh sống, không phải vì lòng tin mà xuất 
gia, sống đời sống vô gia đình, những vị gian ngụy, 
xảo trá, khi cuống, trạo cứ, kiêu mạn, dao động, lắm 
lời, tạp thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ 
trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không tha 
thiết với hạnh Sa-môn, không nhiệt thành tôn trọng 
Phật Pháp, ưa sống sung túc, biếng nhác, dân đâu về 
đọa lạc, chối bỏ trọng trách sống viễn ly, giải đãi 
không tỉnh tắn, lãng quên không chú niệm, không định 
tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đầân độn; tôn giả Sariputta 
với pháp môn này, như là với tâm của tôn giả, tôn giả 
biết tâm của những hạng người ấy. 

28. Những kẻ thiện nam tử, do lòng tin xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình; những vị nào 
không gian ngụy, không xảo trá, không khi cuống, 
không trạo cứ, không kiêu mạn, không dao động, 
không lắm lời, không tạp thoại, hộ trì các căn, tiết độ 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 185 


trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, tha thiết với hạnh 
Sa-môn, nhiệt thành tôn trọng Phật Pháp, không sống 
Irong sung túc, không biếng nhác, bỏ rơi gảnh nặng 
về đọa lạc, dẫn đâu về viễn ly, tỉnh cần, tỉnh tấn, nỗ 
lực, chú tâm cảnh giác, định tâm, nhất tâm, có trí tuệ, 
không đần độn; những vị này sau khi nghe pháp môn 
này của tôn giả Sãriputta, hình như đang uống, hình 
nh đang nếm với lời nói và tâm ý. Thật lành thay, 
mỘt VÌ tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt 
khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện! 


Này hiển giả, ví như một người đàn bà hay 
người đàn ông, còn đang tuổi trẻ, tánh ưa trang sức, 
sau khi gội đầu xong, sau khi được một vòng hoa sen 
xanh hay một vòng vũ sanh hoa, hay một vòng thiện 
tr hoa, dùng hai tay cẩm lấy vòng hoa ấy và đặt trên 
đỉnh đâu. Này hiển giả, cũng vậy những thiện nam tử 
vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia 
đình, không gian ngụy, không xảo trá, không khi 
cuống, không trạo cử, không kiêu mạn, không dao 
động, không lắm lời, không tạp thoại, hộ trì các căn, 
tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, tha thiết với 
hạnh Sa-môn, nhiệt thành tôn trọng Phật Pháp, không 
sống trong sung túc, không biếng nhác, bỏ rơi gảnh 
nặng về đọa lạc, dẫn đầu về viễn ly, tỉnh cần, tỉnh tấn, 
nỗ lực, chú tâm cảnh giác, định tâm, nhất tâm, có trí 
tuệ, không đần độn. Những vị này sau khi nghe pháp 
môn này của tôn giả Sariputta, hình như đang uống, 


186 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


hình như đang nếm với lời nói và tâm ý. Thật lành 
thay một tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt 
khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện! 


Như vậy hai vị cao đức ấy cùng nhau thiện thuyết, 
cùng nhau tùy hỷ. 


Nghe đến đây, ngài Mục-Kiền-Liên bằng các ví 
dụ khéo léo, đẹp lòng người, đã tán thán nội dung 
giảng giải của ngài Xá-Lợi-Phất. Đây cũng là ví dụ 
mà ngài đã thực sự trải qua. 


Đó là, một hôm đi khất thực trong thành Vương 
Xá, trên đường đi khất thực ngài nhìn thấy người thợ 
Samiti có nghề truyền thống đẽo vành xe gỗ đề lắp đặt 
cho xe bò, và người ấy đang đẽo vành xe gỗ. Đứng 
bên cạnh người ấy là du sĩ ngoại đạo Panduputta mà 
ngài Mục-Kiền-Liên biết rõ người đó rất giỏi về nghề 
đếo vành xe này. Do bệnh nghề nghiệp cho nên 
Panduputta dừng lại quan sát người thợ làm việc. Tuy 
không nói gì, nhưng Panduputta đang chăm chú theo 
dõi, khởi lên những ước muốn hướng dẫn người thợ 
nên đẽo thế này, nên đẽo thế kia. Kỳ lạ, hy hữu là 
Samiti lại làm y hệt những gì Panduputta đang nghĩ. 


Cũng vậy, ngài Mục-Kiển-Liên tán thán cách 
trình bày, cách dẫn chuyện của ngài Xá-Lợi-Phất đối 
với hai hạng người khi xuất gia trong giáo pháp của 
đức Phật. Qua đó thể hiện năng lực biết rõ nội tâm 
của những người xuất gia (Tha tâm thông). 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 187 


(1) Hạng người vì lòng tin xuất gia, có mục 
đích rõ ràng là để thoát khổ, thì vị ấy sẽ không có 
những hành vi, ứng xử thất thố, mà nhất tâm tu tập, 
thanh tây dần dần nội tâm, phát triển các thiện pháp 
trong lòng, và an trú trong giáo pháp của đức Phật. 


(2) Hạng người không vì lòng tin xuất gia, mà 
vì mục đích kiếm sống. Họ vào trong hàng ngũ xuất 
gia nhưng tâm họ thì đầy các ác bất thiện pháp, những 
tâm tư xấu độc và họ không dành thì giờ của mình 
cho việc tu tập, mà dành thì giờ làm những chuyện 
xấu độc khác. Cho nên, sau khi xuất gia tâm họ vẫn 
không giảm trừ các câu uễ mà còn làm nó tăng thêm. 


Kết luận. 


Ngài Xá-Lợi-Phất bằng trí tuệ ưu việt của mình 
đã chỉ ra cho đại chúng tỳ-khưu biết có bốn hạng 
người tồn tại trong thế gian, đặc biệt trong hàng ngũ 
xuất gia. 


Một vị tỳ-khưu có chí hướng tu tập, cầu học 
thực sự phải nhận ra mình là ai trong bốn hạng người 
ấy để khéo léo điều chỉnh, không phí hoài cuộc đời 
mình. Đừng giống như cái bình bát bằng đồng bên 
ngoài đẹp đẽ, sạch sẽ nhưng bên trong lại đầy xác 
chết, hôi hám bân thỉu; mà cần phải làm tốt đẹp cho 
cả hình thức bên ngoài và nội dung bên trong. 


188 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Sau bài pháp từ ngài Xá-Lợi-Phất, các vị tỳ- 
khưu nào khởi phát tín tâm, thì như đang được nếm 
mật ngọt từ lời giáo huấn ấy, khiến cho họ vượt khỏi 
mọi điều xấu độc và an trú vào diệu pháp chánh thiện. 


Sơi sáng lời dạy của đức Phật - số 7, năm 2020. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 189 


ĐỎI CHIẾU VÀ GIẢNG GIẢI 


KINH NHÁT DẠ HIÈN GIÁ & 
KINH NGƯỜI BIẾT SÓNG 
MỘT MÌNH 


^ 29⁄2 ¬ 
G@—c of 3d 2e >>.9 


Hôm nay là bài thứ sáu trong chương trình SoI 
sáng lời dạy của đức Phật, thể theo yêu cầu của một vị 
Phật tử xin giảng về bài kinh do Hòa thượng Thích 
Nhất Hạnh đã dịch sang tiếng Việt là kinh Người Biết 
Sống Một Mình. 


Trước đây thầy chưa đọc bài kinh này, thầy chỉ 
đọc bài kinh có tên gọi là Nhất Dạ Hiền Giả, tiếng 
Pali là Bhaddekaratta sutta. Bài kinh này cũng được 
khá nhiều vị giảng. Song song với bài kinh Người 
Biết Sống Một Mình, Hòa thượng Nhất Hạnh cũng có 
dịch lại bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả và cũng lấy cái tựa 
như vậy. 

Nhân thê khi được quý Phật tử yêu cầu giảng bài 
kinh Người Biết Sống Một Mình, thầy cảm thấy có 
mối liên hệ gì đó giữa hai bài kinh này nên có tìm 
hiểu. Hóa ra linh cảm của thầy đúng, giữa hai bên có 


190 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


một sô tương quan, nhưng mà nó không hoàn toàn 
giông nhau. 


Hôm nay, thầy sẽ trình bày cái nhìn của mình về 
hai bài kinh này và thầy cũng khăng định rằng hai bài 
kinh này có mối tương quan nhưng không giống nhau. 
Và cũng như có một vài chỉ tiết nhỏ trong bài kinh 
cũng cần làm sáng tỏ. 

Bây giờ chúng ta đi vào bài kinh. 

Như mọi lần, ở phần dẫn nhập, chúng tôi xin 
giới thiệu tổng quan bài kinh: 

- Kinh Người Biết Sống Một Mình dựa trên bản 
dịch của Hòa thượng Nhất Hạnh, năm trong Tạp A- 
hàm, quyên 38, theo thứ tự sắp xếp là bài 1071. Bài 
kinh này có một bản dịch khác do Thượng tọa Thích 
Đức Thắng dịch, được Hòa thượng Tuệ Sỹ chứng 
minh, và có tên khác là kinh Trưởng lão. Thầy giới 
thiệu cả hai bài ra để mọi người cùng xem, tìm hiểu, 
đối chiếu. 

- Kinh Nhất Dạ Hiền Giả dựa trên bản dịch của 
Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, nằm trong 
Trung Bộ kinh, tập 3, bài thứ 131. 


Về địa điểm thuyết giảng bài kinh: 


- Kinh Người Biết Sống Một Mình: Có lẽ có 
nhằm lẫn nào đó khi đánh máy chăng hạn nên trong 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 191 


bài dịch của Hòa thượng Nhất Hạnh có ghi là bài kinh 
này được thuyết tại thành Vương Xá. Trong khi đó 
bên bản dịch của Thượng tọa Thích Đức Thắng thì 
xác định là ở nước Xá- Vệ. 


- Kinh Nhất Dạ Hiền Giả: bài kinh này được 
thuyết ở thành Xá-Vệ (Sãvatthn). 


(Xá-Vệ không phải là một quốc gia, mà là một 
thành phó, như vậy thông tin này cần đính chính lại.) 


Bây giờ chúng ta đi vào bài kinh để có sự so 
sánh, tìm hiểu thêm. Đầu tiên là kinh Người Biết 
Sống Một Mình. 

I. Giảng giải kinh Người Biết Sống Một Mình 
bằng bản dịch của Hòa thượng Thích Nhất Hạnh 
và bản dịch của Thượng tọa Thích Đức Thắng. 


(I) Đây là những điêu tôi nghe hôi Bụt còn ở tại 
t viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành 
Vương Xã. 


Lúc đó có một vị khất sĩ tên là Tì hượng Tọa 
(Thera) chỉ ưa ở một mình một chỗ, vị này thưởng ca 
ngợi hạnh sống một mình, đi khất thực một mình, thọ 
trai xong đi về một mình và ngồi thiển một mình. Bấy 
giở CÓ ImỘt số các vị khát sĩ tới nơi Bụt ở, làm lễ dưới 
chân Bụt, lui về một bên ngồi, và bạch với Người: 


192 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Vương Xá (Rãjagaha) là thành phố và là kinh đô 
của nước Ma-Kiệt-Đà (Maãgadha). VỊ vua ở đó có duyên 
lớn với đức Phật khi Ngài trên đường xuất gia tầm đạo, 
đó là vua Bình-Sa vương (Bimbisara). Sau này, người 
con của vua Bình-Sa vương, tức là vua A-Xà-Thế 
(AJãtasattu), cũng là đệ tử trung kiên của đức Phật. 


Chúng ta sẽ không đi sâu vào vấn đề văn chương 
hay phong cách dịch mà chỉ đọc nội dung và sau đó 
đọc bản dịch còn lại để đối chiếu. Bây giờ chúng ta 
nghe bản dịch của Thượng tọa Đức Thăng: 


Tôi nghe như vầy, một thời Đức Phật ở trong 
vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá-Vệ. 


Bấy giờ có tỳ-khưu tên Thượng Tọa, sống một 
mình tại một nơi, cũng thường hay khen người sống 
một mình, đi khất thực một mình, khất thực xong trở 
về một mình và một mình ngồi thiên tư. Báy giờ trong 
chúng có nhiêu tb-khưu đi đến chỗ đức Phật, cúi đầu 
đánh lễ rồi lui xuống ngôi một bên bạch Phật. 


Xá-Vệ là phiên âm của từ Sãvatthi, Xá-vệ 
không phải nước, xin nhắc lại, đó là một đô thị chứ 
không phải là quốc độ. 

Ở đây có một chi tiết nhỏ là vị tỳ-khưu tên 
Thượng Tọa, cả hai bản dịch đều dịch như vậy. 
Nhưng khi chúng tôi tìm hiểu thì từ được phụ đính 
phía sau một số bản dịch, đó là “Theranamako”. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 193 


Trong đó từ “Thera” nghĩa là “có danh xưng là 
thượng tọa, hoặc trưởng lão, hoặc vị tôn giả, hoặc vị 
tôn trưởng”. Nếu trong giới tu hành thì ta gọi là 
thượng tọa hoặc trưởng lão. Một người đáng tôn kính 
thì ta gọi là tôn trưởng hoặc tôn giả. Dựa vào câu 
chuyện và mạch văn chúng tôi nghĩ chữ “Thượng 
Tọa” không phải tên của vị này. Mà nó giống như biệt 
danh được người ta đặt cho vị đó. Vì có lẽ vị đó có 
vóc dáng giống như của một vị trưởng thượng, tôn 
trưởng, toát ra ngoài vẻ gì đó lớn tuổi hoặc đáng tôn 
kính, cho nên gọi là Theranamako, chứ không phải 
tên của vị đó là Thượng Tọa, như bản dịch mà hai 
ngài dịch. Đây là quan điểm của chúng tôi. 


Chúng ta nghe tiếp bản dịch: 


(Hai bản dịch có sai khác nhau nhưng nội dung 
chỉ là một, diễn tả ý như vậy.) 


— Thế Tôn, có một vị tôn giả tên Thượng Tọa, Vị 
này ưa ở một mình, a ca ngợi hạnh sống một mình, 
một mình vào xóm làng khất thực, một mình từ xóm 
làng đi vỀ trú xứ, một mình tọa thiển. 


Bây giờ là bản dịch của Hòa thượng Nhất Hạnh. 
Đức Thế Tôn bèn bảo một vị khất sĩ: 


— Thầy hãy tới chỗ mà khất sĩ Thượng Tọa cư 
trú và bảo với thây ấy là tôi muốn gặp. 


194 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Vị khất sĩ vâng mệnh. Lúc ấy vị khất sĩ Thượng 
Tọa liên đến chỗ Bụt ở, làm lễ dưới chân Bụt, lui về 
một bên mà ngôi. Lúc ấy đức Thế Tôn hỏi khất sĩ 
Thượng Tọa: 


— Có phải là thầy ưa ở một mình, ca ngợi hạnh 
sống một mình, một mình đi khất thực, một mình ra 
khỏi xóm làng, một mình ngồi thiên phải không? 


Khất sĩ T, hượng Tọa đáp: 

— Thưa Thể Tôn, đúng vậy. 

Bụt bảo khất sĩ Ti hượng Tọa: 

— Thầy sống một mình như thẾ nào? 
Khất sĩ T, hượng Tọa đáp: 


- Bạch Thế Tôn, con chỉ sống một mình một nơi, 
ca ngợi hạnh sống một mình, một mình đi khất thực, 
một mình ra khỏi xóm làng, một mình ngồi thiên, thể 
thôi. 

Khất sĩ là một trong những nghĩa của từ 
“Bhikkhu” trong ngôn ngữ Pa|Ii. Bhikkhu là người xin 
ăn để tu học chứ không phải là người hành nghề ăn 
xin đi kiếm sống hằng ngày. Chữ “sĩ” là lối tạo từ của 
Hán ngữ để chỉ những ai có học hành về chữ nghĩa thì 
đều có chữ “sĩ” này đi kèm. Ví dụ như: họa sĩ, y sĩ, 
bác sĩ,... “Sĩ” giống “kẻ sĩ” trong Nho giáo. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 195 


Bụt dạy: 

— Thầy đúng là người ưa sống một mình, tôi 
không nói là không phải. Nhưng tôi biết có một cách 
sống một mình thật sự mâu nhiệm. Đó là quán chiêu 
để thấy rằng quá khứ đã không còn mà tương lai thì 
chưa tới, an nhiên sống trong hiện tại mà không bị 
vướng mắc vào tham dục. Kẻ thức giả sống như thể, 
tâm không do dự, bỏ hết mọi lo âu, mọi hồi hận, xa lìa 
hết mọi tham dục ở đời, cắt đứt tất cả những sợi dây 
ràng buộc và sai sử mình. Đó gọi là thật sự sông một 
mình. Không có cách nào sống một mình mà mẫu 
nhiệm hơn thế. 

Rồi đức Thể Tôn nói bài kệ sau đây: 

Quán chiếu vào cuộc đời, 
Thấy rõ được vạn pháp, 
Không kẹt vào pháp nào, 
Lìa xa mọi ái nhiễm, 
Sống an lạc như thể, 


Tức là sông một mình. 


Bụt nói xong, tôn giả Thượng Tọa lấy làm vui 
mừng sung sướng, cung kính làm lê Bụt và rút lui. 


196 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Bản dịch này tới đây là hết. Giờ mình qua bản 
dịch kinh Người Biết Sống Một Mình của Thượng tọa 
Đức Thắng xem thế nào. 

Khi đó Thế Tôn bảo một vị t)-khưu: 

- Ông hãy đến chỗ tỳ-khưu Thượng Tọa và nói 
rằng Đại sư cho gọi thầy. 

Tỳ-khưu ấy vâng lời Phật dạy đến nói lời như 
trên với t}-khwu Thượng Tọa. Tỳ-khưu Thượng Tọa 
vâng lời đi đến chỗ ở của Phật, cúi đâu lễ Phật rồi lui 
ngôi một bên. Thế Tôn bảo tỳ-khưu Thượng Tọa: 

- Ông có thật sống một mình nơi chỗ vắng, khen 
ngỢi người sống một mình, đi khất thực một mình, ra 
khỏi làng một mình, ngôi thiên tr một mình chăng? 

T)-khuu Thượng Tọa bạch Phát: 

- Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. 

Phật bảo t)-khưu Thượng Tọa: 

- Này t)-khưu, ông như thể nào sống một mình, 
khen ngợi người sống một mình, một mình đi khất 
thực, một mình trở về chỗ ở, một mình ngồi thiên tr? 


T)-khưuu Thượng Tọa bạch Phát: 


- Con chỉ ở một mình nơi văng vẻ, khen ngợi 
người sông một mình, đi khát thực một mình, ra khỏi 
làng một mình, ngôi thiên tw một mình. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 197 


Hai bản dịch mặc dầu cách diễn đạt khác, nhưng 
nội dung cũng không có gì cách biệt nhiều nên chúng ta 
không cần có ý kiến gì. 

Phật bảo t)-khưu Thượng Tọa: 


- Ông là kẻ sống một mình, Ta không nói là 
chẳng phải sống một mình nhưng lại có một lỗi sống 
một mình thắng yếu hơn. Sao gọi là lối sống một mình 
thắng yếu? Đó là tỳ-khưu phía trước khô căn, phía 
sau là diệt tận, ở giữa thì không hoan hỉ. Đó là bà-la- 
môn tâm không còn do dự, đã xả ưu hồi, lìa các hữu ái, 
đoạn tận kiết sử. Đây gọi là sống một mình. Không có lỗi 
sống nào thắng yêu hơn nữa. 

So sánh đoạn này ở bản dịch của Hòa thượng 
Nhất Hạnh thì được diễn đạt là: “Đối với quá khứ thì 
không nghĩ tưởng đến, tương lai không mơ ước, hiện 
tại thì không say đắm. ” 

Chữ Bà-la-môn trong đoạn này nghĩa là người 
có trí. Bản của Hòa thượng Nhất Hạnh thì dịch là 
“tức giá” - tức là người không còn lo âu phiền muộn 
hoặc nuối tiếc. 

Chúng ta đi tiếp. 

Khi ấy Phật nói kệ: 

Chiếu sáng khắp tắt cả, 
Biết khắp cả thế gian, 


198 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Chẳng chấp tất cả pháp, 
Lìa hết tất cả ái, 

Người này sống an lạc, 
Ta nói là độc trụ. 

Nói kinh này xong, tôn giả Thượng Tọa nghe lời 
Phát dạy, hoan hỉ làm lỄ cáo từ. 

Như vậy phần cuối bản dịch của Thượng tọa 
Đức Thắng cũng như thế. 

Bây giờ chúng tôi xin được làm rõ đoạn kệ của 
hai bản dịch này. Xin đọc lại bản dịch của Hòa 
Thượng Nhất Hạnh trước: 

Quán chiễu vào cuộc đời, 
Thấy rõ được vạn pháp, 
Không kẹt vào pháp nào, 
Lìa xa mọi ái nhiễm, 
Sống an lạc như thế, 
Tức là sống một mình. 

Bản của Thượng tọa Đức Thắng: 
Chiếu sáng khắp tắt cả, 
Biết khắp cả thế gian, 
Chẳng chấp tắt cả pháp, 


Lìa hệt tắt cả ái, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 199 


Người này sống an lạc, 
Ta nói là độc trụ. 
Hai câu đầu câu trong hai bài kệ: “Quán chiếu 
vào cuộc đời, thấy rõ được vạn pháp” và “chiếu sáng 
khắp tắt cả, biết khắp cả thể gian ” nghĩa là thễ nào? 


Từ “cuộc đời” được dùng trong bài kệ này theo 
chúng tôi không phải là toàn bộ cuộc sống của thế 
gian, hay theo lối chúng ta đưa mắt vào nhìn khắp cả 
thế gian, nó không phải thế. 


- Thứ nhất, cuộc đời như đức Phật hay nói trong 
một số kinh Nikãya, đó là: “Trong tấm thân chưa đây 
một trượng này, Như Lai tuyên bố, thể giới, sự tập 
khởi của thế giới, sự chấm dứt của thể giới và con 
đường ấi đến chấm dứt thế giới. ” 

- Một cách nói thứ hai, khi chúng ta nhìn vào 
cuộc đời thì chúng ta phải thông qua cái gì mới có thê 
tiếp cận được với nó? Có phải là thông qua sáu căn 
quyền để tiếp xúc sáu đối tượng: mắt đối với sắc, tai 
đối với âm thanh, mũi đối với mùi, thân với xúc chạm 
và ý với các vấn đề nó nghĩ đến? Tất cả đều phải 
thông qua sáu cửa nảy, sáu căn quyền này, mà chúng 
ta biết cuộc đời là cái gì. Vậy cuộc đời được phản 
ảnh, phản hiện, được biết là tồn tại khi sáu căn quyền 
này tiếp xúc với các đối tượng của chúng (sáu trần). 


200 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Hiểu như vậy thì “quán chiếu cuộc đời” hay 
“chiếu sáng khắp tất cả” là chiếu cái gì? Nếu trả lời 
rằng quán chiếu, soi sáng cuộc đời và tất cả thế gian 
này chỉ bằng con mắt hoặc tâm mình nghĩ tưởng đến, 
cái đó không rõ ràng, không cụ thể, nó mông lung 
lắm! Nhưng mà về cách hiểu cuộc đời thông qua sáu 
căn quyền đối với đối tượng của nó, thì rõ ràng chúng 
ta có thể hiểu được chữ “quán chiếu” đó là như thế 
nào. Với tất cả các pháp diễn ra, từ thân tâm của mỗi 
chúng ta, rõ ràng phải thông qua sáu căn quyền này 
hết. Không thông qua sáu căn quyền thì thế giới 
không tồn tại. Cho nên khi nói “quán chiếu cuộc 
đời”, “biết khắp cả thể gian ”, chính là soi sáng, thây 
rõ bản chất của thế gian thông qua tiếp xúc, tiếp cận 
sáu đối tượng với căn quyên. 


Như vậy, câu thứ hai: “Thấy rõ được vạn pháp” 
hay “biết khắp cả thể gian ” chính là trên cái tiếp cận 
đó, chúng ta mới thấy rõ được vạn pháp - khi mắt thấy 
sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi,... - bất kỳ một tiếp 
xúc nảo trong đời sống hăng ngày của chúng ta. Hằng 
ngày chúng ta tiếp xúc với chúng không biết bao 
nhiêu lần như vậy! Bao nhiêu lần mắt thấy? Bao 
nhiêu lần tai nghe? Bao nhiêu lần mũi ngửi? Bao 
nhiêu lần lưỡi nếm vị? Có phải là hàng ngàn, hàng 
trăm ngàn, hàng vạn không? Thậm chí con số còn gấp 
bội như vậy nữa. Trong cuộc đời chúng ta, không phải 
là hàng vạn lần, mà triệu triệu tỷ tỷ những lần tiếp xúc 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 201 


như vậy với các đối tượng đó! Và chữ “pháp” trong 
đoạn kệ trên chính là những hiện tượng sự vật khi căn 
quyền tiếp xúc với đối tượng của nó. Như vậy, nếu soi 
sáng cuộc đời thông qua sáu căn quyền đó, thấy rõ 
được bản chất, tính chất, ý nghĩa của tất cả các pháp, 
các hiện tượng sự vật khi xuất hiện, thì đó gọi là 
“thấy rõ được vạn pháp, không kẹt vào pháp nào” 
hay “biết khắp cả thế gian, chẳng chấp tất cả pháp `. 


Thường thường chúng ta khi mắt thấy sắc, tai 
nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm,... mà gặp 
đối tượng vừa lòng, hợp ý thì chúng ta bị luyến ái, bị 
cột trói, bị dính mắc. Còn ngược lại với những đối 
tượng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi,... mà không hợp 
sở thích, hợp ý muốn, mong ước, thì chúng ta quay 
lưng, phủ nhận, bực mình với nó - cái này là mặt khác 
của “ái” mà thôi! Nên khi nói: “Không kẹt vào pháp 
nào” hoặc “chẳng chấp tất cả pháp” là khi lục căn 
tiếp xúc lục trần, hiện tượng sự vật diễn ra sinh, trụ, 
hoại, diệt nhưng mà người trí không bị cột trói bởi sự 
vật hiện tượng, bởi pháp nào cả. 

Vậy muốn không kẹt, không chấp thì phải làm 
sao? 

Phải “2ø xa mọi ái nhiễm ” hoặc “lìa hết tất cả 
ái”. Tức là mắt thấy sắc không bị sắc cột trói, tai nghe 
tiếng không bị tiếng trói buộc, mũi ngửi mùi không bị 
mùi thu hút,... - mỗi đối tượng khi lục căn tiếp xúc lục 


202 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


trần, chúng ta không bị cột trói, không bị chìm đắm, 
không bị trôi lăn. Như vậy gọi là “J4 xa mọi ái 
nhiễm ” hoặc “lìa hết tất cả ái ”. 

Rõ ràng một vị khi tiếp xúc với vạn pháp mà có 
thể lìa xa mọi ái nhiễm thì vị đó chắc chắn không bị 
phiền não, không bị khổ đau, không bị ưu tư sầu 
muộn thì sẽ “sống an lạc ” và tức là sống một mình — 
độc trụ, tự do tự tại. 


Tóm lược ý nghĩa bài kinh Người Biết Sống 
Một Mình. 

Do duyên khởi của bài kinh này là có một vị tỳ- 
khưu tuổi tác lớn, có dáng dấp như một bậc tôn giả 
đáng kính, người ta hay gọi là Thera. VỊ này thích 
sống một mình, không giao du với bất kỳ ai trong đại 
chúng, và nếu có nói chuyện thì chỉ là ca ngợi đời 
sống một mình, như: khất thực một mình, hành thiền 
một mình,... - cái gì cũng một mình hết. Chính như 
vậy, đức Phật mới cho kêu lại và hỏi vị đó có thực sự 
hiểu phương pháp làm thế nào để sống một mình có 
lợi ích, tốt đẹp hay là chỉ sống một mình theo hình 
thức mà như vị đó trình bày. VỊ đó đã thưa thực lòng 
rằng chỉ sống một mình, đi khất thực một mình, về 
một mình, không đi với ai hết và nghĩ nó tốt. Đức 
Phật nhân đó chỉ cho vị ấy và chư tỳ-khưu đang tụ hội 
quanh Ngài ý nghĩa đích thực về hạnh sống một mình 
như thế nào để có cuộc sống tốt đẹp cho mình và mọi 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 203 


người. Đó là phải soi sáng các pháp thường xuyên và 
khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với các đối 
tượng không bị ái nhiễm, không bị cột trói bởi tham ái 
hoặc sân hận. Khi không bị nó cột trói, không bị nó 
vấy bân, không bị nó nhắn chìm trong mọi hình thức 
luyến ái, phẫn hận.... thì mới có thể ung dung tự tại 
trong các pháp, mới có đời sống tự tại an lạc, mới 
thực sự là đời sống của người biết sống một mình. 


Đó là ý nghĩa của bài kinh này diễn đạt. Chúng 
tôi xIn được trình bày kiên giải, góc nhìn của mình về 
vân đê. 


Bây giờ xin chuyển qua một so sánh khác, đó là 
bài kinh Nhất Dạ Hiển Giả. 

H. Giảng giải kinh Nhất Dạ Hiền Giả do 
Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. 


Như lúc đầu có trình bày qua với mọi người, khi 
đọc bài kinh Người Biết Sống Một Mình, chúng tôi 
linh cảm là có mối liên hệ với bài kinh Nhất Dạ Hiền 
Giả. Sau đó chúng tôi tìm hiểu tiếp thì hóa ra Hòa 
thượng Nhất Hạnh cũng có một dịch bản của bài kinh 
Nhất Dạ Hiền Giả, nhưng lại lấy tên y như bài kinh 
mà chúng ta vừa tìm hiểu qua, cũng là kinh Người 
Biết Sống Một Mình. Mối tương quan từ chỗ đó và 
trong đó có vài điểm liên hệ nữa. Tuy nhiên trước khi 
đi vào bài kinh, chúng tôi xin làm rõ vẫn đề về tên của 
bài kinh khi dịch ra tiếng việt. 


204 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Tựa đề bài kinh trong tiếng Päli là 
“Bhaddekaratta sutta”. Nó chắc chắn không có nghĩa 
là Người biết sống một mình. 


Chúng tôi xin phân tích từ “Bhaddekaratta”. Nó 
là do ba từ tố kết nối lại mà thành: 


- “Bhadda” tức là bậc hiển trí, người trí, người 
có hiểu biết, có tu tập, có trí và tuệ giải thoát chứ 
không phải kiến thức, hiểu biết của người đời. 

- “Eka” là một (số đếm). 

- “Ratta” thường dịch là ban đêm. 


Vì vậy, nó được dịch là “Nhất Dạ Hiền Giả”. 
Khi tìm hiểu thêm nữa, chúng tôi thấy “ratta” không 
phải là đêm như chúng ta hiểu. 

Quan niệm như chúng ta hiểu về đêm là khoảng 
thời gian ngược với ban ngày. Nhưng chữ “ratta” 
trong cái hiểu của người Ân Độ cổ xưa và trong luật 
tạng Pali thì khác. Chắng hạn một vị tỳ-khưu đến mùa 
an cư kiết hạ nhưng đột xuất có việc cần thiết phải đi 
trong giới hạn cho phép theo quy định, phải văng mặt 
ở trú xứ an cư thì vị ấy có thê được rời khỏi nơi ấy 
nhưng không được phép đi quá bảy ngày. Chữ ngày — 
dina hoặc divasa hoặc ratta trong Pa]i - mặc dù khi 
dùng ở một số chỗ có sự phân biệt, nhưng trong 
trường hợp này, nó mang một ý nghĩa có mối liên 
quan với nhau. Không quá bảy ngày nghĩa là mặt trời 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 205 


mọc của ngày thứ bảy, tức là đêm cuối cùng chưa 
phải ngày thứ tám mà vị ấy về kịp thì vẫn còn thời 
gian hợp pháp, không bị đứt hạ. Còn nếu như bước 
qua ngày thứ tám, mặt trời mọc ngày thứ tám rồi mà 
chưa về kịp thì gọi là đứt hạ. Ngày ở đây có nghĩa là 
mặt trời mọc của hôm nay cho đến hết đêm của hôm 
nay được gọi là một ngày. Do vậy chữ “ratta” theo 
một số vị nghiên cứu đề xuất nên hiểu theo nghĩa là 
trọn cả ngày và đêm. Chúng ta quen hiểu là đêm 
ngược với ngày, đêm là không có mặt trời, ban ngày 
là có mặt trời chắng hạn. Nhưng trong Luật tạng hoặc 
cách hiểu của người Ấn Độ xưa là chỉ một đơn vị thời 
gian trọn vẹn cả ngày và đêm để phân biệt với đơn vị 
ngày tiếp theo. Trong bài kinh Bhaddekaratta sutta nó 
mang nghĩa như vậy, chứ không phải chỉ ban đêm vị 
ấy mới hiền trí, ban ngày vị ấy không phải hiền trí, mà 
là trọn vẹn cả ngày lẫn đêm. Đấy là ý nghĩa đầy đủ 
của tên bài kinh. 

Bây giờ chúng ta đi vào bài kinh đó xem cụ thể 
có nghĩa thế nào. Chúng tôi xin đọc theo bản dịch của 
Hòa thượng Thích Minh Châu. 


1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở 
Savafthr (Xá-Vệ), Jetavana (Kỳ-Đà lâm), tại tịnh xá 
ông Anathapindika ( Cấp Cô Đóc). 


206 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Ở đấy, Thể Tôn gọi các tỳ-khưu: “Này các tỳ- 
khưu”. - “Thưa vâng, bạch Thể Tôn”. Các vị tb-khưu 
ấy vâng đáp Thể Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


2. - Này các t)-khưu, Ta sẽ thuyết giảng cho các 
ông. Nhứt Dạ Hiển-giả` (BhaddekaratfIa), tổng 
thuyết và biệt thuyết. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta 
sẽ thuyết giảng. 


Ở đây có hai từ “tổng thuyết” và “biệt thuyết”. 
Thực ra nó thế này thôi: “tổng thuyết” là bài giảng văn 
tắt, mang tính yếu lược, tóm lược; còn “biệt thuyết” là 
bài giảng mở rộng ra, chỉ tiết và cụ thể. 

Chữ “Bhaddekaratta sutta” như đã trình bày qua, 
bhadda là người hiền trí, ekø là một, raa nghĩa là trọn 
vẹn cả ngày và đêm. Nếu dịch đầy đủ nghĩa thì là 
Người hiên trí biết sống tỉnh thức trọn cả ngày lẫn đêm 
— tên bài kinh dịch chính xác là như vậy. 

Chúng ta đi tiếp. 

- Thưa váng, bạch Thế Tôn. 


Các tỳ-khưu ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
giảng như sau: 


3. Quá khứ không truy tìm, 


Tương lai không tước VỌng, 
Quá khứ đã đoạn tận, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 207 


Tương lai lại chưa đến. 


Chỉ có pháp hiện tại, 
Tuệ quán chính ở đây, 
Không động, không rung chuyển, 


Biết vậy nên tu tập. 


Hôm nay nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết ngày mái, 
Không ai điều đình được, 


Với đại quân thân chết. 


Trụ như vậy nhiệt tâm, 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi nhất dạ hiển, 


Bậc an tịnh trầm lặng. 


So với hai bản dịch của hai vị trước thì bài kinh 
này khi đọc có lẽ mọi người dễ hiểu hơn. Khi nói dễ 
hiểu là vì nó mở ra cho chúng ta nhiều góc nhìn khác 
nhau, chứ không phải nói chung chung là quán chiếu 
cuộc đời với thế gian thế này thế kia. Ở đây ý nghĩa 
rất rõ ràng. Chúng tôi xin làm rõ vấn đề trong bài kệ 
để mọi người dễ hiểu hơn nữa. 


208 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Quá khứ không truy tìm, 


Tương lai không tước VỌng, 
Quá khứ đã đoạn tận, 
Tương lai lại chưa đến. 
“Quá khứ không truy từn” có nghĩa là quá khứ 
đã qua rồi, không mất công tìm kiếm nó nữa. Vì sao? 


Câu dưới đã giải thích cho câu trên, đó là vì 
“quá khứ đã đoạn tận ”. Quá khứ đã qua rồi, chúng ta 
không thể tìm lại nó được vì nó đã không còn. Tìm lại 
chăng qua là ký ức của chúng ta hồi tưởng về nó, hối 
tiếc về nó, chứ thực ra sự kiện đó, vẫn đề đó đã qua 
rồi. Ngày hôm qua qua rồi làm sao tìm lại ngày hôm 
qua được nữa! Năm trước đã qua rồi làm sao tìm lại 
được năm trước nữa! Cái gì đã trôi qua là nó đã xong 
công việc của nó, muốn tìm lại cũng không được cho 
nên đừng làm chuyện vô ích, giống như đuôi theo gió. 


“Tương lai không tớc vọng” vì sao? 


Câu dưới giải thích luôn, vì “/ương lai lại chưa 
đến ”. Chúng ta ngồi đây mơ ước chuyện tương lai, vẽ 
vời trong đầu óc ngày mai mình làm gì, tháng sau 
mình làm gì. Chúng ta đang sống mơ mộng viễn 
tưởng, hoặc không tưởng luôn, đối với một cái chưa 
đến. Và khi tương lai đó, ví dụ ngày mai, tháng sau 
hoặc năm sau xuất hiện, nó có giống như mình nghĩ 
bây giờ đâu! Cho nên cái chúng ta nghĩ đến, chúng ta 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT | 209 


mơ ước, chúng ta vọng tưởng đến nó khi nó chưa xuất 
hiện là một điều phi thực, không có. 

Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở đây, 

Không động, không rung chuyển, 

Biết vậy nên tu tập. 

Do vậy người hiền trí, người có tầm nhìn, có đầu 
óc sáng suốt, tỉnh táo nhận ra sự phi lý của vấn đề nên 
không làm chuyện vô ích như truy tìm quá khứ, 
không làm chuyện vô ích đối với ước vọng tương lai. 
“Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây ” - hiện 
thực này được đức Phật khẳng định như thế. Vậy thì, 
quá khứ đã qua, tương lai chưa đến không cần phải 
tìm kiếm. Nếu có giá trị gì chăng, nếu làm được gì 
chăng, thì chỉ có thê ở hiện tại - chỉ có pháp hiện tại 
này thôi. 

Cho nên tuệ quán là thấy rõ chỉ có hiện tại là có 
giá trị thực, và chúng ta đang tỒn tại cùng với hiện tại 
này. Không phải là dùng cái tuệ nào đó để quán nó, 
mà chỉ là sáng suốt, soi sáng đối với hiện tại, thực tại 
đang diễn tiến, đang xảy ra nơi mình và mình đang 
tồn tại cùng với nó. Cái chúng ta thấy và nhận ra đó, 
chính là tuệ quán, tuệ tr1. 


Quán chiêu sự thực chính là tuệ quán. Vậy tuệ 
quán cái gì? 


210 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Tuệ quán đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý khi 
tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp - sáng 
suốt tỉnh táo khi mình tiếp xúc với từng đối tượng, 
tiếp cận với từng vấn đề, thấy ra bản chất sinh, trụ, 
hoại, diệt của nó. Không bị ái luyến, không bị cột trói, 
không bị nó lôi mình chìm đắm trong tương quan giữa 
căn quyên và trần cảnh. 


Như vậy gọi là tuệ quán, như vậy gọi là /uệ fri, 
và khi có thể buông được tất cả những ái nhiễm đó 
gọi là liễu trí. 

“Không động không rung chuyển ” nghĩa là sao? 

Tức là một khi đã biết chỉ có hiện tại này là thiết 
thực nhất, thực có nhất so với quá khứ và tương lai 
cho nên kiên định với cái thấy biết này, kiên định với 
thực tại mình thấy rõ này mà không bị cột trói bởi 
luyến ái, không khổ sở phải truy tìm... 

“Biết vậy nên tu tập” thê hiện người trí biết rõ 
bản chất của các hiện tượng sự vật luôn luôn thay đôi, 
quá khứ rồi qua, tương lai chưa đến và chỉ có hiện tại. 
Cho nên vị ẫy dựa vào hiện tại này, an trú vào hiện tại 
này mà tu tập, an trú đối với hiện tại mà bản thân 
đang tồn tại cùng. 

Hôm nay nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết ngày mái, 
Không ai điều đình được, 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |211 


Với đại quân thân chết. 

Đây là câu nói thức tỉnh, nhắc nhở chúng ta. Vì 
vô thường và cái chết là cái mình không thể sắp xếp 
được, lên kế hoạch theo ý riêng của mình được. Vô 
thường tức là những thay đổi, biến đổi liên tục. Và cái 
chết thì không mấy ai có thể biết được, trừ một vài 
trường hợp rất hãn hữu, hầu hết chúng ta đều không 
biết khi nào mình chết. Cho nên chúng ta không thê 
điểu đình với tử thần: “Cho tôi tháng sau chết, đề tôi 
làm xong việc đã”. Có nghĩa là không kéo dài, đây lùi 
thời gian tu hành, khi thấy ra bản chất của vô thường, 
nay sông mai chết. Bây giờ mình đang tỉnh táo thế 
này mình nhận ra được. Nếu mình không tu học thì 
một lúc nào đó bệnh hoạn đến, vô thường đến hoặc 
cái chết đột ngột đến.... nhận thức chưa chín muồi 
này sẽ dẫn mình đi vào cõi khổ, không có cơ hội thay 
đổi. Cho nên phải biết năm lấy cơ hội, năm lấy thời 
gian mình đang còn khỏe mạnh, đang có nhận thức tốt 
và soi sáng thực tại này đúng mức, để không bị đắm 
chìm. Còn nếu không, một khi cái chết đến, chúng ta 
sẽ không điều đình với nó được. 


Điều đó khẳng định, thời gian chúng ta có trong 
tương lai là bất định. Cái chết có thê đến bất cứ lúc 
nào. Việc gì cần làm, việc øì là quan trọng, đặc biệt 
đối với sinh tử đại sự thì mình phải dứt khoát, phải 
kiên định chứ không thể chần chừ hứa hẹn lần lữa: 
“Để ngày mai tu, ngày mốt tu, hay sang năm tu..., 


212 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


bây giờ mệt quá!”. Tất cả thái độ lần lữa, chần chờ 
hoặc kéo dài đều không phải là cách làm đúng đắn. 
Một người có trí, nhận thức đúng đắn vấn đề là phải 
biết quý trọng từng giây phút hiện tại, an trú vào hiện 
tại, tu tập ngay hiện tại. 


Trụ như vậy nhiệt tâm, 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi nhất dạ hiển, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 

Ai hiểu được điều đó với tất cả nhiệt huyết của 
mình, sự tin tưởng của mình đối với lời dạy của đức 
Phật thì sẽ nhận ra: chỉ có hiện tại là thực có với mỗi 
chúng ta trong từng sát na, từng khoảnh khắc. Vậy thì, 
đừng có làm việc vô ích là truy tìm quá khứ hay mơ 
mộng tương lai. Mà phải luôn luôn quán chiếu đối với 
sự thực. 


Trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả - người hiền 
trí biết sống tỉnh thức trọn ngày và đêm này, để xứng 
đáng với tên gọi như thế thì vị tu hành phải luôn luôn 
soi sáng thực tại, soi sáng hiện tại bằng tuỆ tri và 
không bị dính mắc bởi tất cả các pháp, các hiện 
tượng, tức liễu tri. 


Bây giờ chúng ta coi tiếp đoạn sau đức Phật mở 
rộng ra như thế nào. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |213 


4. Và này các tỳ-khưu, thế nào là truy tìm quá 
khứ? Vị ấy nghĩ: “Như vậy là sắc của tôi trong quá 
khứ”, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. “Như vậy là 
thọ của tôi trong quá khứ”, và truy tìm sự hân hoan 
trong ấy. “Như vậy là tưởng của tôi trong quá khứ”, 
và truy tìm sự hân hoan trong ấy. “Như vậy là hành 
của tôi trong quá khứ”, và truy tìm sự hân hoan trong 
ấy. “Như vậy, là thức của tôi trong quá khứ”, và truy 
tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các t)-khưu, 
là truy tìm quá khư. 


Có một chỉ tiết, mọi người lưu ý, được lặp đi lặp 
lại, nhắc đi nhắc lại là “?ruy fừm quá khứ" - tức là truy 
tìm cái hân hoan, vui thích, say đắm đối với các đối 
tượng trong quá khứ. Đối tượng ấy là cái gì? Đó là 
ngũ uân mà chúng tôi gọi là năm tổ hợp tạo nên tiến 
trình sống gồm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 


Ở đây, đức Phật khi nói đến sắc tức là hình thê 
trong quá khứ, /họ là những cảm giác đã từng trải 
nghiệm trong quá khứ. Đó là những cảm giác, những 
sắc tướng làm mình thích thú, làm mình khoan khoái 
dễ chịu, cũng như làm cho mình say đẫm. Ngay cả đối 
với ứởng (hiểu biết chủ quan), cũng như hành (phản 
ứng - tình cảm) và hức nào khởi lên khi mình tiếp 
xúc với đối tượng, làm ta phải truy tìm nó, ham thích 
nó, mê say nó,... như vậy là truy tìm quá khứ. Cả năm 
tổ hợp tạo nên tiến trình sống được liệt kê ra ở đây, 
cái chung của nó chính là các đối tượng của mỗi tổ 


214 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


hợp ấy trong quá khứ từng tạo ấn tượng tốt, làm cho 
mình thích thú, say mê, chìm đăm, hoan hỷ với nó. 
Cho nên truy tìm quá khứ là truy tìm cái hân hoan đó, 
truy tìm thích thú đó, truy tìm sợi dây ái luyến, tham 
dục đó. 


Ta đi tiếp. 


5. Và này các tb-khưu, thế nào là không truy tìm 
quá khứ? Vị ấy nghĩ: “Như vậy là sắc của tôi trong 
quá khứ”, và không truy tùn sự hân hoan trong ấy. 
“Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ”, và không 
truy tìm sự hân hoan trong ấy. “Như vậy là tưởng của 
tôi trong quá khứ”, và không truy tìm sự hân hoan 
trong ấy. “Như vậy là hành của tôi trong quá khứ”, 
và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. “Như vậy là 
thức của tôi trong quá khứ”, và không truy từn sự hân 
hoan trong ấy. Như vậy, này các t)-khưu, là không 
truy tùn quá khử. 


Nếu một tổ hợp nào trong năm tô hợp này thuộc 
quá khứ mà nó xuất hiện trong tâm tưởng, nó xuất 
hiện khi có mối liên tưởng với hiện tại, thì người hiểu 
biết, người có trí sẽ không truy tìm hân hoan, thích 
thú, đam mê,... cái từng cột trói mình. Nó khác hắn 
với đoạn trên. Ở trên, truy tìm quá khứ là truy tìm 
thích thú, hân hoan, đắm say một thời đã trải qua. Còn 
bây giờ, khi đã hiểu biết rồi, thì sẽ không truy tìm 
những điều ấy trong quá khứ. Khi khởi lên những mối 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |215 


liên tưởng đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, từng 
hiện diện trong quá khứ, thì lập tức vị ấy dừng lại, 
đình chỉ tất cả những cái gợi lên tham muốn, vọng 
động thích thú đối với đối tượng trong quá khứ, cho 
nên gọi là không truy tìm quá khứ. 


6ó. Và này các tỳ-khưu, thế nào ước vọng trong 
tương lai? Vị ấy nghĩ: “Mong rằng như vậy sẽ là sắc 
của tôi trong tương lai ”, và truy tìm sự hân hoan trong 
ấy. “Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương 
lai”, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. “Mong rằng 
như vậy là tưởng của tôi trong tương lai”, và truy tìm 
sự hân hoan trong ấy. “Mong rằng như vậy là hành 
của tôi trong tương lai ”, và truy tìm sự hân hoan trong 
ấy. “Mong rằng như vậy là thức của tôi trong tương 
lai”, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này 
các f)-khưu, là ước vọng trong tương lai. 


7. Và này các tỳ-khưu, thế nào là không ước 
vọng trong tương lai? Vị ấy nghĩ: “Mong rằng như 
vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai”, và không truy 
tìm sự hân hoan trong ấy. “Mong rằng như vậy sẽ là 
thọ của tôi trong tương lai”, và Không truy từn sự hân 
hoan trong ấy. “Mong rằng như vậy sẽ là tưởng của 
tôi trong tương lai”, và không truy tìm sự hân hoan 
trong ấy. “Mong rằng như vậy sẽ là hành của tôi 
trong tương lai”, và không truy từn sự hân hoan trong 
ấy. “Mong rằng như vậy sẽ là thức của tôi trong 
tương lai”, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. 


216 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Như vậy, này các t)-khưu, là không ước vọng trong 
tương lai. 


Ở đây ngược với quá khứ, tức là truy tìm điều 
chưa xảy ra, mơ mộng về, hi vọng về tương lai với 
những điều kiện tốt đẹp. Đó là những mơ ước của con 
người đối với tương lai, cho nên họ truy tìm các sắc 
tưởng tượng trong tương lai, hân hoan với hình thê 
này, mơ ước xác thân này sẽ đẹp đẽ như vậy. Cũng 
như thế đối với các cảm giác, người ta cũng thêu đệt 
mơ mộng đối với tương lai trong những ngày tới, hay 
ngày mai, ngày mốt,... sẽ đạt được những cảm giác 
sung sướng, thoải mái, hoan lạc. Cũng như các hiểu 
biết được tích lũy càng ngày càng gia tăng, bổ sung và 
nó phù hợp với cái hân hoan của vị đó. Cũng như thế, 
những tình cảm - phản ứng xảy ra đối với vị đó và 
toàn bộ tiến trình đó, đem lại hân hoan cho vị đó,... 
Đây rõ ràng chỉ là sản phẩm của tưởng tượng, trong 
khi tương lai thì chưa đến! 


Một người không sáng suốt, tỉnh táo đủ, rất dễ bị 
các ước vọng thầm kín, các mơ ước ở trong lòng thúc 
đây và nghĩ tưởng, vọng tưởng đến một tương lai 
chưa xảy ra với tất cả những điều kiện trong tay mình 
có đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức và nghĩ rằng nó 
sẽ tốt đẹp, sẽ hay ho, sẽ phát triển theo hướng tốt, làm 
cho vị ấy càng ngày càng gắn bó với nó, thích thú với 
nó, hân hoan với nó và đắm say với nó. Đó chính là 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |217 


vọng tưởng đôi với tương lai của một người không 
tỉnh táo, sáng suôt. 


6. Và này các tỳ-khưu, như thế nào là bị lôi cuốn 
trong các pháp hiện tại? Ở đây, này các tÈ-khưu, có 
kẻ vô văn phàm phu không đi đến các bậc Thánh, 
không thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập 
pháp các bậc Thánh; không đi đến các bậc Chân 
nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân; quán sắc là tự 
ngã, hay quán tự ngã là có sắc, hay quán sắc là trong 
tự ngã, hay quán tự ngã là trong sắc; hay vị ấy quán 
thọ là tự ngã, hay quán tự ngã là có thọ, hay quán thọ 
là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thọ; hay vị 
ấy quán tưởng là tự ngã, hay quán tự ngã là có tưởng, 
hay vị ấy quán tưởng là trong tự ngã, hay quán tự ngã 
là trong tưởng; hay vị ấy quán hành là tự ngã, hay vị 
ấy quán tự ngã là có hành, hay vị ấy quán hành là 
trong tự ngã, hay vị ấy quán tự ngã là trong hành; 
hay vị ấy quán thức là tự ngã, hay quán tự ngã là có 
thức, hay quán thức là trong tự ngã, hay quán tfự ngã 
là trong thức. Như vậy, này các tb-khưu, là bị lôi cuồn 
trong các pháp hiện tại. 

9. Và này các t)-khưu, thể nào là không bị lôi 
cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây, này các tỳ-khưu, 
có vị đa văn Thánh đệ tử đi đến các bậc Thánh, thuần 
thục pháp các bác Thánh, tu tập pháp các bác Thánh, 


218 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


đi đến các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bác 
Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân. VỊ này 
không quán sắc là tự ngã, không quán tự ngã là có sắc, 
không quán sắc trong tự ngã, không quán tự ngã trong 
sắc; không quán thọ là tự ngã, không quán tự ngã là 
có thọ, không quán thọ là trong tự ngã, không quán fự 
ngã trong thọ; không quản tưởng là tự ngã, không 
quán tự ngã là có tưởng, không quán tưởng là trong tự 
ngã, không quán tự ngã trong tưởng; không quán hành 
là tự ngã, không quán tự ngã là có hành, không quán 
hành là trong tự ngã, không quán tự ngã trong hành; 
không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã là có 
thức, không quán thức trong tự ngã, không quán tự 
ngã trong thức. Như vậy, này các tỳ-khưu, là không bị 
lôi cuốn trong các pháp hiện tại. 


Chúng ta lưu ý, không phải chỉ quá khứ, không 
phải chỉ tương lai được đức Phật nhắc nhở, cần phải 
biết dừng nghỉ đúng lúc, không để đắm chìm trong 
quá khứ, không để lôi cuốn vào tương lai, mà có thê 
bị nhấn chìm ngay trong hiện tại. 

Ở đây, có các từ lặp đi lặp lại, chúng ta phải hiểu 
cho đúng, đó là các từ: chán nhân, đa văn Thánh đệ 
tử, vô văn phàm phu. 


- Thánh: chỉ các vị Giác ngộ như đức Phật hoặc 
là những vị đệ tử đức Phật đã giác ngộ hoàn toàn - A- 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |219 


la-hán hoặc một phần - A-Na-Hàm, Tư-Đà-Hàm và 
Tu-Đà-Hoàn. 


- Đa văn: như đã giải thích ở bài kinh trước, từ 
này nghĩa là người học rộng biết nhiều nhờ lắng nghe. 
Do đó trong trường hợp này, đa văn nghĩa là vị đệ tử 
đức Phật ham học, thích tu. 


- Vô văn phảm phu: là người không chịu học 
tập, biếng nhác học tập, biếng nhác tu học, không tiến 
bộ, phàm nhân, đầu óc trì trệ,... cho nên không thân 
cận và không tiếp cận thường xuyên với các bậc trí. 


- Chân nhân: cũng chỉ cho các bậc Giác ngộ giải 
thoát hoàn toàn hay vị đã giác ngộ một phần. 


Khi ta có đi đến các bậc chân nhân, các vị 
Thánh, để học tập các vị ấy thì mới có thể thuần thục 
pháp hành của các vị và tu tập theo. Có đến gần các 
bậc chân nhân, các bậc trí, các bậc giác ngộ như vậy 
mới học được các pháp các ngài chỉ dạy. Trong hai 
đoạn trên phân làm hai loại: 


- Một, nếu không phải là một vị đa văn Thánh đệ 
fứ - tức là không phải là người đệ tử Phật ham học, 
ham tu - thì người ta sẽ dễ bị lôi cuốn về tự ngã. 


- Hai, nếu là đệ tử của đức Phật hoặc các bậc 
Thánh thì sẽ không bị lôi cuốn, che mờ bởi tự ngã. 


Lôi cuôn, che mờ ở đây là cái gì? 


220 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Kẻ vô văn phàm phu do không đi đến gần gũi 
các bậc Giác ngộ, không thuần thục các pháp tu của 
các bậc Giác ngộ, không tu tập pháp tu của các bậc 
Giác ngộ, không đi đến các bậc chân tu, không thuần 
thục các pháp tu của các bậc chân tu, không tu tập 
pháp tu của các vị ấy cho nên sẽ có bốn quan niệm về 
sắc — tức tô hợp hình thê/ thân xác này. Thứ nhất, xem 
sắc là tự ngã, xem sắc là tôi. Thứ hai, xem trong cái 
tôi có sắc. Thứ ba, xem cái sắc có trong tôi. Và thứ tư, 
là xem cái tôi có trong sắc. Đó là bốn quan niệm. đối 
với sắc. Cũng vậy đối với bốn tổ hợp còn lại là thọ, 
tưởng, hành, thức cũng thế. Cứ mỗi tô hợp có bốn 
quan điểm khác nhau về những cái ngã đối với tổ hợp 
đó. Tổng cộng có 20 quan niệm về ngã. 

Ở đây muốn nói cái gì? 

Với kẻ vô văn phảm phu tức là người không có 
tu học hoặc kẻ phàm tình không chịu tu học gì hết, 
chắc chắn họ sẽ có một trong bốn quan niệm trên đối 
với ngũ uẫn — năm tổ hợp tạo nên tiếng trình sống 
gồm: hình thể (sắc), cảm giác (thọ), hiểu biết (tưởng), 
phản ứng - tình cảm (hành) và sao chép - lưu trữ - 
chuyển giao (thức). Họ sẽ bị đắm chìm trong sự liên 
hệ với cái tôi này trong hiện tại, luôn luôn gắn liền 
quan điểm riêng về cái tôi của mình với cái ngã này 
dưới dạng này hay dạng khác. Họ bị cột trói bởi các 
quan điểm, về cái tôi của mình, và gắn chặt với các tổ 
hợp tạo nên sự sông của thân tâm vật lý này. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 221 


Còn với các vị đệ tử của bậc Giác ngộ giải thoát 
thì họ sẽ nhìn ra bản chất của nó trong tổ hợp thân 
tâm vật lý này, không có cái gì là tôi hay của tôi. Bởi 
thế họ không tạo nên hành nghiệp để trôi lăn trong 
sinh tử. Vị ấy sẽ không có quan điểm cái sắc này là tôi 
hoặc tôi là sắc, sắc trong tôi hoặc tôi trong sắc. Không 
có quan niệm thọ là tôi hoặc tôi là thọ, tôi trong thọ 
hoặc thọ trong tôi. Không có quan niệm tưởng là tôi, 
tôi là tưởng hoặc tôi trong tưởng hoặc tưởng trong 
tôi,... Như vậy, đối với năm tô hợp tạo nên tiễn trình 
sống, những vị có tu học, những vị Thánh đa văn đệ tử 
sẽ không có quan niệm đồng hóa mình với các loại tự 
ngã khác nhau đó. 


Và đức Phật lặp lại bài kệ. 
10. Quá khứ không truy tìm, 


Tương lai không tớc VỌnG, 
Quá khứ đã đoạn tận, 


Tương lai lại chưa đến. 


Chỉ có pháp hiện tại, 
Tuệ quán chính ở đây, 


Không động, không rung chuyển, 


Biết vậy, nên tu tập. 


222 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Hôm nay nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được, 


Với đại quân thân chết. 


Trụ như vậy nhiệt tâm 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi nhất dạ hiển, 


Bậc an tịnh, trầm lặng. 


lỊ. Khi ta nói: “Này các tỳ-khưu, Ta sẽ giảng 
cho các ông: 'Nhứt Dạ Hiên-giả', tổng thuyết và biện 
thuyết ”, chính duyên ở đây mà nói vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các tỳ-khưu ấy 
hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 


Vậy những vị nào nhận thức, có hành động tu 
học là luôn luôn soi sáng thân tâm từng giây, từng 
phút, không trì hoãn, không truy tìm quá khứ, không 
ước vọng tương lai, cũng không đắm say hiện tại với 
những quan điểm sai lầm về tự ngã; mà luôn luôn soi 
sáng nó như tắm gương phản ảnh, và sau đó buông bỏ 
tất cả mọi ái luyến, ràng buộc khi lục căn tiếp xúc với 
lục trần. Đầy đủ hai yếu tố tuệ tri và liễu tri thì như vậy 
xứng đáng được gọi là người hiền trí biết sống trọn 
ngày và đêm. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |223 


Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong bài 
Bhaddekaratta sutta - Người hiền trí biết sống tỉnh 
thức trọn ngày và đêm. 


HI. So sánh, đối chiếu bài kinh Người Biết 
Sống Một Mình và bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. 


Bây giờ thầy xin nói vắn tắt lại các nội dung cần 
lưu ý của bài kinh Người Biết Sống Một Mình với hai 
bản dịch của Hòa thượng Thích Nhất Hạnh và bản 
dịch của Thượng tọa Thích Đức Thắng - so sánh hai 
bản dịch và sau đó đối chiếu thêm bản kinh Nhất Dạ 
Hiền Giả của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh 
Châu dịch. 


1. Về tên bài kinh không giống nhau. 


- Bản dịch chữ Hán: Bài kinh Người Biết Sống 
Một Mình, nguồn ở Tạp A-hàm, kinh số 1071, bản 
dịch tiếng Việt trong bài giảng hôm nay là của Hòa 
thượng Thích Nhất Hạnh. Cùng nội dung này, là một 
bản dịch khác có tên là kinh Trưởng lão do Thượng 
tọa Thích Đức Thắng dịch. 

- Bản dịch chữ Pãli: bài kinh có mối tương quan 
với hai bài kinh trên có tên là Bhaddekaratta sutta, 
được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch là kinh Nhất 
Dạ Hiền Giả. 

2. Cả ba bản dịch đều đưa ra cùng một địa điểm 
bài kinh được thuyết giảng là tại tịnh xá Kỳ Viên, của 


224 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


ông Cấp Cô Độc, ở thành Xá-Vệ. Và người thuyết 
giảng bài kinh là đức Phật. 
3. Về duyên khởi, hai bản kinh có sự khác nhau. 


- Duyên khởi kinh Người Biết Sống Một Mình: 
cả hai bản dịch đều nói rằng, do có vị tỳ-khưu có dáng 
dấp như bậc trưởng lão sống một mình và ca ngợi 
hạnh sống một mình, cho nên một số vị tỳ-khưu trẻ 
khác thắc mắc và đem đến bạch đức Phật. Đức Phật 
mới cho gọi vị ấy đến hỏi, rồi sau đó giảng cho vị ấy 
nghe về lỗi sống tu học tốt đẹp, một mình nhưng lợi 
lạc. 


- Duyên khởi kinh Nhất Dạ Hiền Giả: không bắt 
nguồn từ một vị tỳ-khưu nào, mà chỉ là đức Phật tự 
đưa vẫn đề ra và gọi các vị tỳ-khưu lại để dạy. 


Vậy duyên khởi hai bài kinh khác nhau, một bên 
là do có người thưa thỉnh, một bên do đức Phật chủ 
động dạy. 


4. Về nội dung, hai bản kinh cũng có sự khác 
nhau. 


- Nội dung kinh Người Biết Sống Một Mình: nói 
về việc người thích sống một mình phải biết chọn lối 
sống thực sự mang lại lợi ích dựa trên hai điểm. Một 
là, tuệ tri tất cả các đối tượng khi xúc chạm - tức là 
thế gian pháp. Hai là, không tham ái và dính mắc bất 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |225 


cứ đôi tượng nào, gọi là liễu tri. Có đủ hai điều này thì 
người biệt sông một mình chăc chăn sẽ được an lạc. 


- Nội dung kinh Nhất Dạ Hiền Giả: nói về người 
hiền trí biết sống tỉnh thức trọn ngày và đêm là người 
an lạc. VỊ này sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện 
tại, không luyến tiếc quá khứ, không mơ mộng tương 
lai, dù khi ở một mình, hay ở với người khác, hoặc ở 
cùng với đại chúng, đám đông. Người hiền trí ấy có đủ 
hai phẩm tính là tuệ tri và liễu tri. Vị ấy biết sống một 
mình tức là bằng tuệ tri của mình soi sáng trong mọi 
tiếp cận của căn quyền đối với đối tượng của nó là 
sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp và không bị nó cột 
trói. Vị ấy phải biết buông xuống đối với tất cả trói 
buộc, khi lục căn tiếp xúc với lục trần. Sự buông bỏ 
mọi trói buộc gọi là liễu tri. 


Đó là những điểm xin được lưu ý khi chúng ta 
tìm hiểu bài kinh này, và chúng tôi cũng thông qua 
nguôn thông tin có được xin chia xẻ với mọi người 
những hiểu biết của mình về bản kinh. 


Xin cảm ơn tât cả! 


Sơi sáng lời dạy của đức Phật - số 6, năm 2020. 


226 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT |227 


MỤC LỤC 


t—© sat Vfdf2e >¬.2 


E027..." .ẽẽ 3 
2. ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ ................................ 7 
3. TIỂU KINH XÓM NGỰA ....................................-- 43 
4. KINH NHIÊU CẢM THỌ .....................................---- 71 
5. KINH GÒ MỐI .................................--s22cEerree 102 
6. KINH BỌT NƯỚC ...................................----.ccrcececxee 124 
7. KINH KHÔNG UÉ NHIẼM ................................. 154 


8. ĐÓI CHIẾU VÀ GIẢNG GIẢI KINH 
NHÁT DẠ HIẾN GIÁ & KINH NGƯỜI 
BIẾT SÓNG MỘT MÌNH ................................--.. 190 


228 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT (Tập 2) 
Tỳ-khưu PHÁP TÔNG 
Dhammavamso Bhikkhu 


NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG 
Số 03 Đường 30 Tháng 4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
ĐT: 0236. 3797814 - 3797823 * Fax: 0236. 3797875 
www.nxbdanang.vn 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


Giám đốc: NGUYÊN THÀNH 


Chịu trách nhiệm nội dung: 


Tổng biên tập: NGUYÊN KIM HUY 
Biên táp: 
NGUYÊN THỊ THANH THỦY 
Biên tập chùa Huyền Không: 
Nhóm biên tập chùa Huyền Không 


Vẽ bìa: 
PT. Tâm Chiêu 


Đơn vị liên kết: Chùa Huyền Không 
Phường Hương Hô, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế 


In 2.200 cuốn, khổ 13 x 20,5cm tại Công ty CP In & Dịch vụ Đà Nẵng, 
420 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng. Số ĐKXB: 32-2021/CXBIPH/7-01/ĐaN. 
Số QĐXB: 01/QĐ-NXBĐaN ngày 08/01/2021. Mã số ISBN: 978-604- 
84-5586-6. In xong và nộp lưu chiêu quý I năm 2021. 


SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 229 


——— 


